NHỮNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CÀN LƯU Ý 


Khi tham gia sản phẩm 
SẢN PHẢM BẢO HIẺM BẢO HIẾM LIÊN KÉT ĐƠN VỊ 2018 


Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐÀU TƯ LINH HOẠT (“PRU-ĐÀU TƯ LINH HOẠT”) là sản 
phẩm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, vừa bảo vệ tài chính trước rủi ro cuộc sống, vừa mang đến cơ 
hội gia tăng tài sản thông qua các quỹ liên kết đơn vị. Sau đây là một số thông tin quan trọng mà Khách hàng 
cần lưu ý khi tham gia PRU-ĐÀU TƯ LINH HOẠT. 


Lưu ý: Toàn bộ thông tin dưới đây chỉ mang tính chất tóm lược, chúng tôi khuyến khích Khách hàng xem đầy 
đủ thông tin trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm. 


2. 


Quyền lợi Bảo hiểm: 


Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: Chỉ trả 100% Số 
tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một phần kể từ 
ngày Người được bảo hiểm tử vong (nếu có), và các khoản nợ (nếu có). Quyền lợi Tử vong sẽ được chỉ 
trả nếu trước đó chưa có yêu cầu chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 


Lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau tuổi 70: Kể từ Ngày kỷ 
niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, Bên mua bảo hiểm có quyền lựa 
chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau tuổi 70 bằng cách gửi thông báo 
cho Prudential bằng văn bản. Khi yêu cầu được Prudential chấp thuận, Quyền lợi khi Người được bảo 
hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, sẽ là giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm của 
sản phẩm bảo hiểm chính và Giá trị quỹ của hợp đồng. 


Khách hàng được sử dụng quyền lựa chọn này duy nhất 1 lần trong suốt Thời hạn hợp đồng. Phí bảo 
hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng với việc thay đổi lựa chọn về Quyền lợi bảo hiểm. 
Quyền lợi đáo hạn: Khách hàng được nhận lại toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng khi đáo hạn 


Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng (có điều kiện áp dụng): được cộng vào giá trị quỹ của hợp đồng 
vào Ngày kỷ niệm Hợp đồng năm thứ 5 và mỗi 5 năm sau đó với mức thưởng bằng 3,5% giá trị bình 
quân của Giá trị quỹ của hợp đồng trong 60 tháng gần nhát. 


Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn: được cộng thêm vào Giá trị Tài khoản cơ bản ngay sau khi 
hêt Thời hạn cân nhắc theo mức sau: 


Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm hợp Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn (% Phí 

đồng đầu tiên (Đơn vị tính: đồng) bảo hiểm cơ bản năm hợp đồng đầu tiên thực 
đóng) 

Từ 50 triệu đồng trở lên 3% 

Từ 100 triệu đông trở lên 5% 


Tóm tắt các điều khoản loại trừ bảo hiểm: 
Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi tử vong cho sự kiện tử vong có liên quan đến: 


e - Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mắt trí, trong thời gian 2 năm kể từ Ngày hiệu 
lực hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo 
hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 

e __ Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc 

e Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp nhiễm HIV trong 
khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc 

e Do thi hành án tử hình. 


Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nếu tình trạng Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm: 


° Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng hoặc ngày 
châp thuận yêu câu tăng Sô tiên bảo hiệm gân nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 


Nội dung này chỉ mang tính chát tóm lược thông tin. Chi tiết về quyên lợi sản phẩm, điều kiện áp dụng, giới 
hạn chỉ trả và điều khoản loại trừ,... của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thê trong Quy tắc, Điều khoản 
của sản phẩm. 


x—>~= 
'gí 
?-Ÿz 


e __ Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây thương tích 
của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mắt trí; hoặc 

e _ Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc 

e _ Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến bay dân 
dụng. 


3. Lưu ý khi tham gia sản phâm bảo hiểm liên kết đầu tư: 

e _ Khi tham gia PRU-ĐÀU TƯ LINH HOẠT, Khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều Quỹ PRUIinks để 
đầu tư tùy theo kỳ vọng lợi nhuận và khả năng chấp nhận rủi ro của mình. Khách 
hàng được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư. 

e _ Khách hàng có thể linh hoạt quản lý hợp đồng bảo hiểm và quản lý quỹ thông qua việc: 

o__ Lựa chọn các Quỹ, hoán đổi Quỹ, thay đổi tỉ lệ đầu tư vào các Quỹ 
o_ Đầu tư thêm hoặc rút một phần giá trị Quỹ 
o_ Tăng/giảm số tiền bảo hiểm 


Giá đơn vị các quỹ PRUIink được tính và công bố 2 lần/tuần tại Trang thông tin điện tử chính thức 
của Prudential Việt Nam tại địa chỉ http:/prudential.com.vn và tại PRUOnline. Prudential khuyến 
khích Khách hàng thường xuyên xem giá đơn vị quỹ nhằm có những cập nhật về kết quả đầu tư và 
theo dõi thông tin hợp đồng trên PRUOnline, đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro để có những lựa 
chọn quỹ phù hợp. 


e _ Thời hạn hợp đồng PRU- ĐÀU TỪ LINH HOẠTT là khoảng thời gian từ Ngày hiệu lực hợp đồng cho 
đến Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm của bảo hiểm chính đạt tuổi 
99, ngoại trừ các trường hợp Hợp đồng bị chắm dứt trước thời hạn. 

e - Thời hạn đóng phí Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng, tuy nhiên bên mua bảo hiểm có 
thể đóng phí theo Thời gian đóng phí dự kiến trong bảng minh họa hoặc linh hoạt đóng phí 
(tăng/giảm/tạm ngưng) tùy theo nhu cầu kế từ Năm hợp đồng thứ 6 theo quy định trong quy tắc điều 
khoản sản phẩm.. 

se _ Thời gian đóng phí dự kiến có thể ngắn hơn hoặc bằng Thời hạn hợp đồng và được thể hiện tại 
Bảng minh họa Quyền lợi bảo hiểm. 

se Tạm ngưng đóng phí bảo hiểm: Trong 5 năm đầu, nếu Phí bảo hiểm cơ bản (phí) không được 
đóng đầy đủ và đúng hạn, HĐBH sẽ bị mắt hiệu lực. Kể từ năm thứ 6 của Hợp đồng, Khách hàng có 
thể linh hoạt đóng phí (tăng hoặc giảm hoặc tạm ngưng) theo điều kiện trong Quy tắc, điều khoản 
sản phẩm tùy theo khả năng và nhu cầu tài chính. Hoặc Khách hàng có thể tiếp tục thực hiện đóng 
phí theo Thời gian đóng phí dự kiến đã lên kế hoạch trong Bảng minh họa quyền lợi bảo hiểm. 
Việc giảm hoặc tạm ngưng đóng phí có thể ảnh hưởng đến Quyền lợi bảo hiểm và HĐBH có thể 
bị mắt hiệu lực nếu Giá trị Quỹ của hợp đồng không đủ để khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí 
quản lý hợp đồng hàng tháng. Giá trị của quỹ hợp đồng có thể giảm nhanh hơn và không đủ để chỉ 
trả khoản khấu trừ hàng tháng (phí quản lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro) khi tham gia các sản phẩm 
bảo hiểm bỗ trợ Nhóm 1. Việc tạm ngưng đóng phí này không áp dụng với sản phẩm gia tăng bảo 
vệ nhóm 2 nên khách hàng vẫn cần đóng phí cho sản phẩm gia tăng bảo vệ nhóm 2 (nếu có). 

se. Thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày kể từ ngày Giá trị Quỹ của hợp đồng không đủ chỉ trả Phí 
bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng; hoặc kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm nếu Hợp 
đồng bảo hiểm đang ở trong 5 Năm hợp đồng. đầu tiên. Thời gian gia hạn đóng phí đối với sản phẩm 
gia tăng bảo vệ nhóm 2 (nếu có) là 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí. 


4. Những lưu ý chung khi tham gia bảo hiểm nhân thọ: 


Thời hạn cân nhắc 21 ngày: được bắt đầu tính kể từ ngày Khách hàng ký xác nhận đã nhận bộ HĐBH giấy 
hoặc bộ HĐBH điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của khách hàng (PRUOnline website) hoặc Ứng 
dụng PRUOnline. Trong thời gian này, Khách hàng cần đọc kĩ Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm, và 
thông báo cho Prudential hỗ trợ nếu có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi, chám dứt hoặc tăng thêm các quyền 
lợi bảo hiểm trong hợp đồng. Trong trường hợp Khách hàng không còn nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm, 
Prudential sẽ hoàn lại số phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi các chỉ phí xét nghiệm y khoa (nếu có). 


Sản phẩm bảo hiểm bỗ trợ: Khách hàng có thê lựa chọn tham gia thêm các sản phâm bảo hiểm bồ trợ đính 
kèm theo hợp đồng bảo hiễm chính đề gia tăng quyên lợi bảo vệ. Việc tham gia sản phẩm bảo hiêm bồ trợ 
không phải là điêu kiện bät buộc đê duy trì hiệu lực của hợp đông bảo hiêm chính. 


Nội dung này chỉ mang tính chát tóm lược thông tin. Chi tiết về quyên lợi sản phẩm, điều kiện áp dụng, giới 
hạn chỉ trả và điều khoản loại trừ,... của Hợp đồng bảo hiễm được quy định cụ thê trong Quy tắc, Điều khoản 
của sản phẩm. 


¬—¬ 


>>: 
NI 
‡2/ 


Kê khai chính xác thông tin cần thiết: Khách hàng cần cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác các 
thông tin vê sức khỏe và thông tin cá nhân vì đây là các thông tin liên quan đên thâm định và xác định hiệu 
lực của hợp đông, đông thời là cơ sở đê Prudential hô trợ và giải quyêt quyên lợi bảo hiêm cho khách hàng. 


Tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một sự cam kết và đầu tư lâu dài. Do đó, nếu không phải là điều kiện 
bất khả kháng, Khách hàng không nên hủy hợp đồng trong các năm hợp đồng đầu tiên bởi vì các loại phí sẽ 
cao trong những năm đầu và giảm dần trong các năm sau dẫn đến giá trị hoàn lại khi hủy hợp đồng ở những 
năm đầu sẽ rất thấp hoặc bằng 0. 


Trong quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm, Khách hàng cần đảm bảo luôn cập nhật thông tin liên hệ khi 
có thay đổi để nhận được đầy đủ các thông báo và quyền lợi liên quan đến hợp đồng. 


Nội dung này chỉ mang tính chát tóm lược thông tin. Chi tiết về quyên lợi sản phẩm, điều kiện áp dụng, giới 
hạn chỉ trả và điều khoản loại trừ,... của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thê trong Quy tắc, Điều khoản 
của sản phẩm. 


PRUENTIAL 


Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động. 


Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 
Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 


%1800 1247 rã (028) 39 100 899 customer.service@prudentidl.com.vn_ ® www.prudentidl.com.vn 


In xxxx bản, khổ 18 x 13 cm, tại CCCC < địa chỉ nhà in>. 


ILP_BROCHURE_042023 


Sản phẩm bỏo hiểm liên kết đơn vị 


PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT 


Chủ động linh hoạt cho mọi nhu câu đầu tư 


Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động. 


Hành trình sống vốn đổi thay không ngừng. 
Để vững vàng trên từng chặng đường dài, 

ta cần sự chủ động để sẵn sàng ứng biến. 
Hãy chọn cho gia đình bạn giỏi phúp tòi chính 
linh hoạt để vững bước tiến xol 


- Bạn sẽ kiếm thật nhiều 
tiền để thỏa niềm đam 
mê du lịch các nước. 


» Bạn sẽ tận hưởng cuộc 
sống độc thân với nhiều 
trải nghiệm thú vị cùng 
hội bạn thân. 


- Bạn vẫn bù đầu trong 
công việc để nắm bắt cơ 
hội thăng tiến nhanh. 


- Bạn lo lắng về những 
chi phí bất ngờ cho 
đám cưới và chào đón 
đứa con đầu lòng. 


Bạn nghĩ rằng 


- Bạn sẽ cho con học 
trường quốc tế và đi 
du học nước ngoài. 


- Bạn chăm chỉ làm 
việc cho các công ty 
lớn để tiết kiệm tiển 
mua nhà, mua xe. 


Thực tế là 


- Bạn chỉ có thể cho con 
đi học trường trong 
nước vì chỉ phí giáo 
dục tăng cao. 

- Bạn cần vốn đầu tư để 
nắm bắt cơ hội kinh 
doanh riêng. 


KHI BẠN NGHỈ HƯU VÀ AN HƯỞNG 
TUỔI GIÀ 


Bạn nghĩ rằng 


- Bạn sẽ sống an nhàn và 
đi du lịch nghỉ dưỡng 


hàng nămcùngcondháu. 


- Bạn hi vọng khoản 
thừa kế sẽ là chỗ dựa 
vững chắc cho con khi 
không còn bạn ở bên. 


Thực tế là 


- Bạn lo chữa bệnh vì 
không muốn trở thành 
gánh nặng cho con. 


- Bạn dồn hết tiền tiết 
kiệm vẫn chưa đủ để 
giúp con khởi nghiệp. 


Với phương châm “Đồng hành cho cuộc sống tốt đẹp”, Prudential xin giới thiệu Sản phẩm 
bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT ("PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT”) - một giải 
pháp tài chính kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư với nhiều tính năng nổi bật giúp bạn ứng 
phó nhanh trước những thay đổi trong cuộc sống và nắm bắt cơ hội để hiện thực hóa các 
kế hoạch của mình. 


R 0' 4 QUYỀN LỢI ah 0 4ø 


s¿ “sˆ 
Cơ hội đầu tư và gia NOI BAT Chủ động quyết 
tăng tài sản hiệu quả k định kế hoạch bảo 
với các quỹ PRU///& TT vệ và đầu tư của bạn 


stÍ Bảo vệ tài chính gia @ 
đình với 100% Số tiền 
bảo hiểm và toàn bộ 
kết quả đầu tư 


2 


CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ GIA TĂNG TÀI SẢN 
HIỆU QUẢ VỚI CÁC QUỸ PRU// 


1.1.Danh mục đầu tư đa dạng và lịch sử đầu tư hiệu quả 


Bạn có thể tham gia đầu tư thông qua 6 Quỹ PRU/7//⁄. 


Bạn có thể lựa chọn một Quỹ hoặc kết hợp nhiều Quỹ 
sao cho phù hợp với kỳ vọng lợi nhuận và khả năng 
chấp nhận rủi ro của mình. 


Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Công ty 
TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments cùng chiến 
lược đầu tư linh hoạt, các Quỹ PRU///& đều đạt được 
kết quả đầu tư tốt trong thời gian vừa qua, giúp khách 
hàng an tâm khi đầu tư qua các Quỹ PRU///. 


TỶ SUẤT ĐẦU TƯ THỰC TẾ CỦA CÁC QUỸ PRU///& 


LNTB LNTB 
2018 2019 2020 2021 2022 5 năm 10 năm 


gần nhất? gần nhất”? 


ỹ PRU/ 
Quỹ PRU///& 92% 98% 164% 400% -238% 4,3% 14,1% 


Cổ phiếu Việt Nam 
Quỹ PRU//2& “45% 106% 16,0% 285% -176% 5,3% 12,7% 


-15% 11,0% 14,7% 20,8% -13,3% 5,6% 11,3% 


Quỹ PRU///£ 14% 114% 125% 133% -89% 5,6% 9,7% 


e 


Rủi ro/ Lợi nhuận kỳ vọng 


A© 
®› 
5<. 
Đ‹ 
2C 
 qr 
* 


Quỹ PRU////& 56% 122% 90% 30% -20% - 5,5% 7,4% 
Trái phiếu Việt Nam 


sấu Tư n 47% 55% 56% 42% 4,8% 50% 4,7% 

ch hung Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments. 
(*) Là lợi nhuận trung bình cộng 5 năm trong giai đoạn 2018 - 2022 của các Quỹ PRU//£. 

(**) Là lợi nhuận trung bình cộng 10 năm trong giai đoạn 2013 - 2022 của các Quỹ PRU///£. 

Chỉ tiết tỷ suất đầu tư thực tế từng năm vui lòng tham khảo Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết đơn vị năm 
2022 tại www.prudential.com.vn. 

Kết quả hoạt động của các Quỹ PRU/& trong quá khứ dùng để tham khảo và không phải là cơ sở để đảm 
bảo chắc chắn về kết quả hoạt động của các Quỹ PRU/£ trong tương lai. Tỷ suất đầu tư thực tế có thể thay 
đổi (tăng hoặc giảm hoặc thậm chí cho kết quả âm) qua các năm tùy vào tình hình hoạt động của các khoản 
đầu tư. Vui lòng tham khảo Thông tin chung để biết chỉ tiết về mục tiêu và chính sách đầu tư của các Quỹ. 


Ưu điểm của hình thức đầu tư thông qua 
Quỹ đầu tư chuyên nghiệp so với Đầu tư cá nhân 


E————T——A 
@ © © 


Quỹ đầu tư có thể giúp Quỹ đầu tư có khả Quỹ đầu tư quản lý 
khách hàng đa dạng năng nắm bắt thông chuyên nghiệp và cập 
hóa danh mục đầu tư tin thị trường chính xác nhật thông tin liên tục 

mà không cần vốn lớn. và kịp thời. cho khách hàng. 


Eastspring Investments là công ty quản lý tài sản hàng đầu Châu Á, chuyên quản lý đầu tư 
cho các khách hàng cá nhân và tổ chức với tổng tài sản hiện đang quản lý khoảng 221,4 tỷ 
Đô la Mỹ (tính đến ngày 31/12/2022). 


Tại Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments được thành lập vào năm 
2005 và hiện đang là công ty quản lý quỹ có tổng tài sản đang quản lý lớn nhất Việt Nam với 
giá trị 145 nghìn tỷ đồng (tương đương 6,17 tỷ Đô la Mỹ) (tính đến ngày 31/12/2022). 


Nguồn: Báo cáo thường niên Quỹ Liên kết đơn vị 2022 


1.2. Gia tăng tài sản hiệu quả với quà tặng và khoản thưởng hấp dẫn 

- Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn: Là quà tặng khởi đầu dành cho các khách hàng 
tham gia với mức phí bảo hiểm cơ bản quy năm từ 50 triệu đồng trở lên. Quyền lợi chỉ áp dụng 
cho năm hợp đồng đầu tiên và sẽ được phân bổ vào Giá trị Tài khoản cơ bản (GTTKCB) sau Thời 
hạn cân nhắc? theo cơ chế như sau: 


Đơn vị: đồng 


#irêp hinh gu cơ bản quy năm của năm hợp đồng Từ 50 triệu | Từ 100 triệu 


% Phí bảo hiểm cơ bản năm đầu tiên thực đóng 3% 5% 


- Khoản thưởng duy trì hợp đồng: Là quà tặng dành cho khách hàng tham gia hợp đồng lâu 
dài và đóng phí đầy đủ. Từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 5 và mỗi 5 năm sau đó, khoản 
thưởng duy trì hợp đồng? (HĐ) sẽ được phân bổ vào GTTKCB và Giá trị Tài khoản đầu tư thêm 
(GTTKĐTT) như sau: 


ở 


Tham gia LÍ LÍ L Ÿ „ Kết thúc hợp đồng 


Năm5  Năm10 Năm15 Năm20 Năm 25 


Khoản thưởng duy trì HĐ 
trên GTTKCB®) 


Khoản thưởng duy trì HĐ 
trên GTTKĐTT® 
3,5% Giá trị bình quân của 
GTTKĐTT trong 60 tháng gần nhất 


œ.. _ 3,5% Giá trị bình quân của 
8 GTTKCB trong 60 tháng gần nhất 


BẢO VỆ TÀI CHÍNH GIA ĐÌNH VỚI 
100% SỐ TIỀN BẢO HIỂM VÀ TOÀN BỘ 
KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 


PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT mang đến nguồn hỗ trợ tài 
chính, giúp gia đình vững vàng vượt qua khó khăn khi 
người trụ cột không may Tử vong hoặc Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV). 


Quyên lợi bào và” TÂN PO NT. 
(trước rủi ro = bảohiểm T đầutư 
Tử vong/TTTBVV) (STBH) 


Ngoài ra, khách hàng có quyền thay đổi một lần về lựa 
chọn quyền lợi bảo hiểm, từ Ngày kỷ niệm hợp đồng 
ngay sau khi Người được bảo hiểm (NĐBH) đạt tuổi 70 
trước rủi ro Tử vong hoặc TTTBVV®, Prudential sẽ chỉ 
trả giá trị lớn hơn giữa STBH và Giá trị quỹ hợp đồng 
(GTOHĐ). 


CHỦ ĐỘNG QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH 
BẢO VỆ VÀ ĐẦU TƯ CỦA BẠN 


PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT cung cấp nhiều tiện ích trong 
việc lựa chọn, theo dõi, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và 
đầu tư, giúp bạn quản lý tài sản một cách dễ dàng và 
chủ động trong suốt thời gian đồng hành cùng 
Prudential Việt Nam, kể từ khi tham gia đến khi kết 
thúc hợp đồng. 


Lựa chọn thời gian Lựa chọn quỹ đầu tư 


tham gia hợp đồng Khách hàng có thể chọn một hoặc 
Chủ động chấm dứt hợp đồng @) kết hợp nhiều quỹ trong 6 Quỹ 
trước thời hạn mà không mất phí PRU//7 
"xố. . Thay đổi 
: ¿xe Hồi Tuy 980 U @ (62) kế hoạch bảo vệ 
S2020002/ 0001065 nai ° › Điều chỉnh STBH và lựa chọn 


hoặc 100% giá trị của quỹ hiện 
tại trong cùng 1 tài khoản | 


Rút tiền 


Rút tiền linh hoạt, không 


về quyền lợi bảo hiểm tùy 
theo nhu cầu trong mỗi giai 
° ° đoạn cuộc sống 


Thay đổi kế hoạch 


mất phí để thực hiện các l ` đầu tư 
dự định trong tương lai Được tùy chọn thay 


đổi tỷ lệ đầu tư 
Đầu tưthêm®' Đóng phí” 
Lên đến 10 lần Phí bảo hiểm Được linh hoạt đóng phí (tăng/ giảm/ 
cơ bản năm hợp đồng đầu tiên tạm ngưng) tùy theo nhu cầu từ Năm 
hợp đồng thứ 6 
(5) Việc giảm/ tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thểảnh hưởng đến quyển lợi bảo hiểm và tính hiệu lực của 
hợp đồng nếu Giá trị quỹ không đủ để trả Phí bảo hiểm tủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng. Khách hàng nên duy trì 


việc đóng phí đêu đặn và đầu tư thêm nhằm đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng và duy trì mục tiêu bảo vệ, đầu tư 
theo kế hoạch. 


PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT hoạt động như thế nào? 


Thưởng Phí bảo hiểm Quà tặng Phí bảo hiểm Thưởng 
duy trì cơ bản tham gia hợp đồng đóng thêm duy trì 
hợp đồng (trừ Phí ban đầu) giá trị lớn (trừ Phí ban đầu) hợp đồng 


Kết quả đầu tư 


Ỷ (tăng/giảm giá đơn vị quỹ) Ỳ 


Đầu tư thông qua các hình 


Ầ ` GIÁ TRI 
GIÁ TRỊ thức đầu tư khác nhau TÀI KHOẢN 
TÀI KHOAN I 
CƠ BẢN Rút tiền và một số ĐẦU TƯ 


_ chỉ phí khác THÊM 


Gồm 6 Quỹ Gồm 6 Quỹ 
PRU//& PRU///£ 


Kết quả đâu tư là Giá trị quỹ của hợp đồng. Giá trị này sẽ tăng hoặc giảm theo kết quả hoạt động 
của các Quỹ PRU/7/. Bên mua bảo hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn 
bộ rủi ro đâu tư tương ứng với Giá trị quỹ của hợp đồng trong các Quỹ PRU//& đã chọn. 


MINH HỌA GIẢI PHÁP BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CẢ GIA ĐÌNH®) 
Anh A, 35 tuổi đã kết hôn và có một bé trai. Anh quyết định tham gia gói PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT với kế hoạch bảo vệ và đầu tư cho cả gia đình với thời gian đóng phí dự kiến là 20 năm?) và anh A quyết 


định đầu tư 100% vào Quỹ PRU//& Cổ phiếu Việt Nam. Đơn vị: đồng 
Sản phẩm chính PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT (Đầu tư 100% vào Quỹ PRU///& Cổ Phiếu Việt Nam) 500 triệu 
- BH Chết và tàn tật do tai nạn mở rộng 200 triệu 
+ - BH Bệnh hiểm nghèo từ giai đoạn đầu 200 triệu 200 triệu 
Bảo hiểm (BH) 
gia tăng bảo vệ - BH Miễn đóng phí Bệnh hiểm nghèo ® lv) 
- BH Bệnh hiểm nghèo dành cho trẻ em 200 triệu 


Phí bảo hiểm cơ bản & sản phẩm gia tăng bảo vệ 24,9 triệu/năm 


Khoản đầu tư thêm trong 20 năm 25 triệu/năm 


Tổng phí Bảo hiểm 49,9 triệu/năm ~ 136 nghìn/ngày 


Việc tham gia thêm sản phẩm gia tăng bảo vệ tùy theo nhu cầu của khách hàng và không bắt buộc, không ảnh hưởng tới các khoản thưởng, Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn và quyền lợi thưởng duy trì hợp đồng. 


(9 Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng tức đến năm anh A 99 tuổi. Tuy nhiên với quyển lợi linh hoạt đóng phí, anh A quyết định đóng phí trong 20 năm. Hợp đồng của anh vẫn tiếp tục có hiệu lực từnăm thứ 21 trở đi với điều kiện Giá trị quỹ hợp đồng đủ để 
khấu trừ các chỉ phí phát sinh. 


1. Khi cuộc sống bình yên 


Thamgia Năm13 Năm16 Năm 18 Năm 20 Kết thúc hợp đồng tại 99 tuổi 
'ỐỐ......ôồô..Ẻ`ẻ. “....-.-¬aam=ẫ=ễïwzœằằĩmm‹ 
| | 
‡ 
Rút tiền 100 triệu/năm 
(Học phí Đại học cho con) 


Tổng giá trị Quỹ hợp đồng19: 1,37 tỷ 


f ) 


Giá trị Tài khoản 
đầu tư thêm19 525,4 triệu 


Giá trị Tài khoản 
cơ bản19 847,1 triệu 


Rút tiền 100 triệu 
(Du lịch cả gia đình) 


Giá trị nhận được 


„ Cơ hội tăng trưởng tài sản hiệu quả trong suốt 
thời hạn hợp đồng 
- Chủ động linh hoạt trong kế hoạch tài chính 


Đơn vị: đồng 


49,9 triệu/năm * 20 năm 
= 998 triệu 


2.1. Trường hợp mắc Bệnh hiểm nghèo (BHN) 


Thamgia Năm2 Năm4 Năm6 Kết thúc hợp đồng tại 99 tuổi 


f \ 7 


l Miễn toàn bộ phí bảo hiểm còn lại của hợp đồng 
100 triệu 


BHN giai đoạn đầu? 
Lần 1 


100 triệu - 
BHN giai đoạn đầu? 
Lần 2 
200 triệu 
BHN giai đoạn sau 


Giá trị nhận được 


- Hỗ trợ tài chính và miễn đóng phí bảo hiểm 
khi không may mắc bệnh hiểm nghèo 

- Cả gia đình vẫn tiếp tục được bảo vệ và 
nhận kết quả đầu tư theo kế hoạch 


Đơn vị: đồng 


49,9 triệu/năm * 6 năm 
= 299,4 triệu 


2.2. Trường hợp Tử vong/TTTBVV tại năm hợp đồng thứ 10 


Tham gia Năm 10 Kết thúc hợp đồng tại 99 tuổi 


X—SSOSOYOYOYOYỶYỶ-‹-y---x-ợxœ 


Hợp đồng chấm dứt hiệu lực 
Tử vong /TTTBVV 


_500triệu - 634triệu _ Ö_ 200 triệu 
Số tiền bảo hiểm Giá trị quỹ của hợp đồng) Nếu tử vong do tai nạn 


Ỷ 
Tổng quyền lợi được nhận: 1,33 tỷ 


Giá trị nhận được 


- Hỗ trợ tài chính trước rủi ro Tử vong/TTTBVV 
- Gia tăng hỗ trợ trước rủi ro tử vong do tai nạn 


Đơn vị: đồng 


49,9 triệu/năm * 10 năm 
= 499 triệu 


3. Khi rủi ro không may xảy ra với Mẹ 
Trường hợp mắc Bệnh hiểm nghèo 


Thamgia Năm2 Năm3 Năm 10 Kết thúc hợp đồng tại 99 tuổi 


Ñ. sZ 
\ ` Miễn toàn bộ phí còn lại của hợp đồng1?) 
100 triệu 
BHN giai đoạn đầu? 
Lần 1 


100 triệu - 
BHN giai đoạn đầu? 
Lần 2 
200 triệu 
BHN giai đoạn sau? 


Giá trị nhận được 


- Hỗ trợ tài chính và miễn đóng phí bảo hiểm 
khi không may mắc bệnh hiểm nghèo 

- Bố và Con vẫn tiếp tục được bảo vệ và nhận 
kết quả đầu tư theo kế hoạch 


Đơn vị: đồng 


49,9 triệu/năm * 10 năm 
= 499 triệu 


4. Khi rủi ro không may xảy ra với Con 


Tham gia Năm 5 Kết thúc hợp đồng tại 99 tuổi 


2 


| Hợp đồng vẫn tiếp tục đóng phí theo kế hoạch 


200 triệu 
Con bị chẩn đoán mắc BHN"” 


Giá trị nhận được 


„ Hỗ trợ tài chính khi không may mắc bệnh 
hiểm nghèo 

- Bố và Mẹ vẫn tiếp tục được bảo vệ và nhận 
kết quả đầu tư theo kế hoạch 


Đơn vị: đồng 


49,9 triệu/năm * 5 năm 
= 249,5 triệu 


Tư vấn sản phẩm 


Ngay hôm nay, hãy liên hệ Đại lý Bảo hiểm Prudential hoặc Tổng đài 
phục vụ Khách hàng 1800 1 247 để được tư vấn về giải pháp này! 


Lưu ý: 


(1) Trong vòng 21 ngày kể từ ngày Bên mua bảo hiểm (BMBH) nhận được bộ hợp đồng, trong 
trường hợp BMBH yêu cầu chấm dứt hợp đồng, Prudential sẽ hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm 
đã đóng, không lãi, sau khi trừ đi các chỉ phí thẩm định, nếu có. 


(2) Thưởng duy trì hợp đồng có thể giảm trong trường hợp Phí quản lý quỹ giảm. Prudential sẽ 
thông báo bằng văn bản tới khách hàng 3 tháng trước thời điểm áp dụng. 


(3) Khoản thưởng sẽ được phân bổ vào GTTKCB mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
năm thứ 5 với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực tại thời điểm xét thưởng, Phí 
bảo hiểm cơ bản phải được đóng đây đủ đến thời gian xét thưởng và BMBH không rút tiền 
từ GTTKCB trong suốt thời hạn xét thưởng. 


(4) Khoản thưởng sẽ được phân bổ vào GTTKĐTT mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp 
đồng năm thứ 5 với điều kiện Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực tại thời điểm xét thưởng 
và BMBH không rút tiền từ GTTKĐTT trong suốt thời hạn xét thưởng. 


(5) Quyền lợi TTTBVV chỉ áp dụng trước hoặc vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi 
NĐBH đạt tuổi 80. Quyền lợi này sẽ trừ đi các Khoản nợ và các Giá trị quỹ của hợp đồng bị 
rút trước một phần kể từ ngày NĐBH tử vong, nếu có. 


(6) 100% STBH sẽ được chỉ trả khi NĐBH từ 4 tuổi trở lên. Đối với trường hợp NĐBH dưới 4 tuổi, 
quyền lợi được chỉ trả với tỷ lệ khác theo Quy tắc và Điêu khoản của sản phẩm. 


(7) BMBH có quyên giảm hoặc tạm ngưng đóng phí bảo hiểm kể từ năm hợp đồng thứ 6 hoặc 
tăng phí bảo hiểm sau thời hạn cân nhắc. Việc giảm Phí bảo hiểm trong mọi trường hợp 
đêu không được thấp hơn mức phí tối thiểu theo quy định của Prudential tại thời điểm việc 
giảm Phí bảo hiểm của BMBH được Prudential chấp thuận. 


(8) Khoản đầu tư thêm chỉ được phân bổ khi Phí bảo hiểm cơ bản được đóng đây đủ cho đến 
hết năm hợp đồng. 


(9) Phí bảo hiểm được trình bày trong gói minh họa sản phẩm được ước tính cho trường hợp 
các NĐBH có sức khỏe bình thường và thuộc nhóm nghề nghiệp theo tiêu chuẩn thẩm định 
của Prudential. 


(10) Tổng giá trị quỹ hợp đồng được minh họa tại năm hợp đồng thứ 20 với mức tỷ suất đầu tư 
(không đảm bảo) là 9% đối với Quỹ PRU/7/ Cổ phiếu Việt Nam và đã bao gồm khoản 
Thưởng duy trì HĐ (có điển kiện áp dụng). 


(11) Bệnh hiểm nghèo được chỉ trả phải đáp ứng các điều kiện chỉ trả và thuộc danh sách Bệnh 
hiểm nghèo như được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm bệnh 
hiểm nghèo từ giai đoạn đầu. 


(12) Miễn toàn bộ phí bảo hiểm của sản phẩm chính và (các) sản phẩm bổ trợ đi kèm đã ký kết, 
nếu có (không bao gồm Phí bảo hiểm đóng thêm của sản phẩm chính, nếu có) kể từ kỳ phí 
kế tiếp sau khi sự kiện bảo hiểm BHN giai đoạn sau xảy ra cho đến hết Thời hạn hợp đồng 
của sản phẩm Bảo hiểm Miễn đóng phí bệnh hiểm nghèo. Khách hàng được quyên tiếp tục 
đóng Phí bảo hiểm đóng thêm để nhận kết quả đầu tư theo kế hoạch đã lựa chọn. 


(13) Tổng giá trị của hợp đồng được minh họa tại năm hợp đồng thứ 10 với mức tỷ suất đầu tư 
(không đảm bảo) là 9% đối với Quỹ PRU/7/ Cổ phiếu Việt Nam và đã bao gồm khoản 
Thưởng duy trì HĐ (có điển kiện áp dụng). 


(14) Bệnh hiểm nghèo được chỉ trả phải đáp ứng các điều kiện chỉ trả và thuộc danh sách Bệnh 
hiểm nghèo như được quy định trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm Bảo hiểm bệnh 
hiểm nghèo dành cho trẻ em. 


THÔNG TIN CHUNG 
A. Các Quỹ PRU///& 
TÊN QUỸ 


Quỹ PRU///€ 


Quỹ PRU//& 
Tăng trưởng 


Quỹ PRU//& 
Cân bằng 


Quỹ PRU// 
Bền vững 


Quỹ PRU//£ 


-.-... QuyPRU//⁄£ 
._._ Bảotoàn 


Trái phiếu Việt Nam 


MỤC TIÊU 


Tối đa hóa tổng thu nhập từ các 
Cổ phiếu ViệtNam_ khoản đầu tưtrung đến dài hạn 


Tạo ra thu nhập cao từ trung 


đến dài hạn 


Tạo ra sự kết hợp cân bằng giữa 


thu nhập ổ ổn định và sự tăng 
trưởng vốn trung và dài hạn 


Tạo ra thu nhập ổn định với 
khả năng tăng trưởng vốn 
trung và dài hạn 


Tạo ra thu nhập ổn định với 
khả năng tăng trưởng vốn 
trung và dài hạn 


Bảo toàn vốn cho Bên mua 
bảo hiểm 


DANH MỤC ĐẦU TƯ 
‹ Cổ phiếu (tối thiểu 80%) 


- Cổ phiếu (55% - 85%) 
- Trái phiêu và tiền gửi ngân 
hàng (15% - 45%) 


- Cổ phiếu (35% - 65%) 
- Trái phiêu và tiền gửi ngân 
hàng (35% - 65%) 


„ Cổ phiếu (15% - 45%) 
- Trái phiếu và tiền gửi ngân 
hàng (55% - 85%) 


- Trái phiếu và tiền gửi ngân 
hàng (tối thiểu 80%) 


Tiền gửi ngân hàng có thời hạn 12 
tháng trở xuống (tối thiểu 60%) 
và các công cụ vốn có thời hạn từ 
6 tháng trở xuống (tối đa 40%) 


Định giá Đơn vị Quỹ: 


- Mỗi Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều Đơn vị quỹ có giá trị bằng nhau. 
- Định kỳ định giá Đơn vị quỹ là 02 lần/tuần với ngày định giá do Prudential quy định. 


Giá trị đơn vị quỹ & 


Prudential có thể tạm ngưng hoặc hoãn việc bán, mua hoặc định giá các đơn vị quỹ của các 
quỹ PRU//& trong những trường hợp sau: 

- Việc đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch của một sàn giao dịch chứng khoán chính. 

- Các tình huống khác theo quy định của pháp luật. 


Giá trị tài sản thuần của Quỹ 


Tổng các Đơn vị quỹ 


B. Minh họa cách phân bổ phí bảo hiểm để mua các đơn vị Quỹ PRU//& 

Anh A35 tuổi, tham gia PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT với STBH 1,25 tỷ đồng và mức Phí bảo hiểm cơ 
bản là 50,1 triệu đồng/năm. Anh A đồng thời đầu tư thêm 20 triệu đồng/năm để gia tăng tài sản 
nhanh chóng. 

Anh A quyết định phân bổ tỷ lệ đầu tư 50% vào Quỹ PRU//Z/& Cổ phiếu Việt Nam và 50% 
vào Quỹ PRU//& Tăng trưởng. 

Tóm tắt cách thức phân bổ Phí bảo hiểm để mua các đơn vị Quỹ PRU///& tại thời điểm tham 
gia hợp đồng của anh A. 


Đơn vị: đồng 


Phí BH cơ bản năm đầu 50,1 triệu. 85% _ 42,5triệu ' 7,6 triệu 
Khoản đầu tư thêm -_ 20triệu - 5% __ Ttriệu ' 19 triệu 
Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ Quỹ 


PRU///6 PRU///& PRU///& PRU//& PRU///& PRUZ/& PRU///& PRU//& 
Cổ phiếu Tăng Cổ phiếu Tăng Cổphiếu Tăng Cổ phiếu Tăng 
Việt Nam trưởng ViệtNam trưởng ViệtNam trưởng ViệtNam trưởng 
(5) (6) (7)=(4)x(5) (@)-(4x@) (9) (10) (11(2/9) (2EØ9/0 
50% 50% 13,3triệu 13,3triệu 11.000 16.000 1.209,09. 831,25 


(*) Giá đơn vị Quỹ trên đây chỉ mang tính minh họa. 


C. Phí Bảo Hiểm 


‹ Phí bảo hiểm cơ bản: Khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính. 
Mức phí bảo hiểm cơ bản tối thiểu được quy định tùy theo số lượng sản phẩm gia tăng bảo 
vệ (GTBV) nhóm 1 đính kèm: 


Số lượng sản phẩm 
GTBV nhóm 1 0 1 
Phí BH cơ bản 10 triệu Ì10,s triệu 
tối thiểu quy năm 


11 triệu _ 
J2 triệu Ì13 = triệu 


15 triệu 


(*) Bảo hiểm GTBV nhóm 1 là các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mà Phí bảo hiểm rủi ro được khấu 
trừ từ Giá trị quỹ của hợp đồng. Bảo hiểm GTBV nhóm 2 là các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ khác 
ngoài Bảo hiểm GTBV nhóm I. 


‹ Phí bảo hiểm đóng thêm (Khoản đầu tư thêm): Khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp thêm 
trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực để mua thêm các Đơn vị quỹ. Khoản phí bảo 
hiểm đóng thêm hàng năm tối đa lên đến 10 lần mức phí bảo hiểm cơ bản của năm đầu tiên. 


D. Các loại phí: 

- Phí bảo hiểm rủi ro: được khấu trừ hàng tháng từ giá trị các Đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo 
hiểm để đảm bảo chỉ trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho sản phẩm chính và (các) Bảo hiểm 
GTBV nhóm 1. Phí bảo hiểm rủi ro thay đổi tùy theo STBH, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thời 
hạn bảo hiểm và tình trạng sức khoẻ của Người được bảo hiểm (NĐBH). 


‹« Phí ban đầu: được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm, nếu có 
trước khi được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị. 


Phí BH cơ bản J3 0007530000 0) 7o llU. 


| 5% 


Phí BH đóng thêm 


‹ Phí quản lý hợp đồng: 40.000 đồng/tháng, được khấu trừ hàng tháng từ giá trị các Đơn vị 
quỹ của hợp đồng. 


‹ Phí quản lý quỹ: được khấu trừ khi tính tổng giá trị tài sản thuần của mỗi Quỹ liên kết đơn 
vị vào ngày định giá. 


Phí quản lý quỹ mỗi năm 25% | 2% | 1,75% | 1,5% | 1% | 1% 


E. Ai có thể tham gia? 


30 ngày tuổi - 65 tuổi - Đến hết tuổi 99 của NĐBH Bằng thời hạn hợp đồng 


Lưu ý chung: 

- Khách hàng nên lựa chọn quỹ đầu tư phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của bản thân, 
đồng thời có thể theo dõi và cập nhật thường xuyên các thông tin hợp đồng thông qua 
cổng thông tin khách hàng PruOnline (website www.khachhang.prudential.com.vn). 

- Hợp đồng BH sẽ bị mất hiệu lực nếu Phí BH cơ bản không được đóng đầy đủ và đúng hạn 
trong 5 năm đầu tiên. 

- Thời hạn đóng phí bằng Thời hạn hợp đồng, nhưng Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí 
theo Thời gian đóng phí dự kiến trong bảng minh họa hoặc linh hoạt đóng phí 
(tăng/giảm/tạm ngưng) tùy theo nhu cầu kể từ Năm hợp đồng thứ 6 theo quy định trong 
quy tắc điều khoản sản phẩm. Việc giảm/tạm ngưng đóng phí trong thời gian dài có thể ảnh 
hưởng đến quyền lợi bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm có thể bị mất hiệu lực nếu Giá trị quỹ 
của hợp đồng không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng. Bên mua 
bảo hiểm nên duy trì việc đóng phí đều đặn và đầu tư thêm nhằm đảm bảo tính hiệu lực của 
hợp đồng và duy trì mục tiêu bảo vệ, đầu tư theo kế hoạch. 

- Khi kết thúc thời hạn hợp đồng Bên mua bảo hiểm sẽ nhận được toàn bộ Giá trị quỹ của 
hợp đồng. Tuy nhiên, Bên mua bảo hiểm có quyền chủ động chấm dứt hợp đồng trước thời 
hạn và nhận toàn bộ Giá trị quỹ của hợp đồng tại thời điểm chấm dứt. 

- Bên mua bảo hiểm cần tuân thủ các quy định trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm để bảo 
đảm quyền và lợi ích của mình. 

- Tham gia Hợp đồng bảo hiểm là một sự cam kết và đầu tư lâu dài. Do đó, nếu không phải là 
điều kiện bất khả kháng, Bên mua bảo hiểm không nên hủy hợp đồng trong các năm hợp 
đồng đầu tiên bởi vì các loại phí sẽ cao trong giai đoạn này. 


- Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam và Công ty TNHH Quản lý Quỹ 
Eastspring Investments, thuộc sở hữu của Tập đoàn Prudential Vương quốc Anh, không có 
mối quan hệ gì với công ty Prudential Financial, Inc., một công ty có trụ sở chính tại Hợp 
chủng quốc Hoa Kỳ. 


Điều khoản loại trừ: 
1. Loại trừ trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong 
1.1 Prudential sẽ không chỉ trả quyền lợi bảo hiểm tử vong như được quy định trong Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT nếu Người được bảo hiểm tử vong do 
bất kỳ lý do nào dưới đây: 
a. Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong thời gian 02 năm kể 
từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng hoặc ngày chấp thuận 
yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm gần nhất, tùy ngày nào xảy ra sau; hoặc 
b. Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc 
c. Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ trường hợp 
nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc như là một nhân viên y tế 
hoặc công an, cảnh sát; hoặc 
d. Do thi hành án tử hình. 
1.2 Trong trường hợp này, Prudential sẽ hoàn lại: 
a. Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày từ chối giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm tử vong; và 


b. Phí ban đầu; và 

c. Phí bảo hiểm chưa được phân bổ, nếu có; và 

d. Phí bảo hiểm rủi ro; trừ đi 

e. Các chỉ phí xét nghiệm y khoa, nếu có; trừ đi các khoản nợ, nếu có. 


2. Loại trừ trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
Prudential sẽ không chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn như được quy định 
trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT nếu tình trạng Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm: 
a. Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực hợp đồng 
hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy 
ra sau; hoặc 
b. Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hay tự gây 
thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay 
mất trí; hoặc 
c. Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo hiểm; hoặc 
d. Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên các chuyến 
bay dân dụng. 


3. Trong trường hợp có hơn một Người thụ hưởng và một hoặc một số người trong đó 
cố ý gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm, Prudential vẫn trả toàn 
bộ quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ 
mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Quy tắc, 
Điều khoản của sản phẩm này. 


Tất cả các đặc tính và quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm được thể hiện tại tài liệu này chỉ 
mang tính tóm lược và có giá trị tham khảo. 

Các quyền lợi bảo hiểm được thực hiện theo các điều khoản và điều kiện bảo hiểm do Bộ 
Tài Chính phê duyệt. Quý khách nên đọc toàn bộ Quy tắc, điều khoản để hiểu rõ về 
quyền lợi và các công việc cần thực hiện trước khi tham gia bảo hiểm. 


Lắng nghe. Thấu hiểu. Hành động. 


Điều Khoản Hợp Đồng 
Bảo Hiểm Nhân Thọ 


Sản phẩm bỏo hiểm liên kết đơn vị 


PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT 


Chủ động linh hoạt cho mọi nhu câu đâu tư 


18001247 
WWW.prudentidl.com.vn 


NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI QUY TẮC, ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM 
BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 2018 


LƯU Ý: Các Quy định dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo. Chỉ tiết về các Điều khoản 
của Hợp đồng bảo hiểm được quy định cụ thể trong Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm. 


1. 


Nghĩa vụ kê khai chính xác các thông tin cần thiết 


Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đây đủ, chính xác và 
trung thực tất cả các thông tin cần thiết để Prudential đánh giá khả năng chấp nhận 
bảo hiểm cho Hợp đồng bảo hiểm này. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay 
thế cho nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm 
theo quy định tại điều này. Nếu vi phạm nghĩa vụ trên, tùy từng trường hợp, 
Prudential sẽ có quyền không chịu trách nhiệm bảo hiểm hoặc chấp thuận bảo hiểm 
có điều kiện hoặc vẫn chấp thuận bảo hiểm. 


Nếu Người được bảo hiểm thay đổi nơi cư trú, Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho 
Prudential bằng văn bản. 


Quyền lợi bảo hiểm 


Quyền lợi khi Người được bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 
100% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm; 
trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một phần và các khoản 
nợ, nếu có. Quyền lợi tử vong chỉ được chỉ trả nếu quyền lợi Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn chưa được chỉ trả hoặc chấp thuận chỉ trả. 


Quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70. 


Kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 70 tuổi, 
Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70. Theo đó, nếu 
Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính bị Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn hoặc tử vong, Prudential sẽ chỉ trả giá trị nào lớn hơn giữa Số tiền bảo hiểm của 
sản phẩm bảo hiểm chính và Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay 
sau ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc ngày chấp thuận chỉ trả quyền lợi 
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 


Giới hạn chỉ trả Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn khi 
Người được bảo hiểm là trẻ em: 


e - Dưới 1 tuổi: hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng không có lãi; 


e_ Từ 1 đến dưới 2 tuổi: 25% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có; 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 01/03 


V2_042020 


= 
TỔ “pý 


? =Ã 


e_ Từ 2 đến dưới 3 tuổi: 50% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có 


e_ Từ 3 đến dưới 4 tuổi: 75% Số tiền bảo hiểm và Giá trị quỹ của hợp đồng tại ngày 
xảy ra sự kiện bảo hiểm; trừ đi các chi phí hợp lý, Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút 
trước một phần và các khoản nợ, nếu có. 


Quyền lợi tử vong chỉ được chỉ trả nếu quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn chưa 
được chỉ trả hoặc chấp thuận chỉ trả. 


Quyền lợi khi đáo hạn: toàn bộ Giá trị quỹ tại Ngày định giá tiếp theo ngay sau ngày 
đáo hạn Hợp đồng. 


Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng: 3,5% giá trị bình quân của Giá trị quỹ của hợp 
đồng trong 60 tháng gần nhất trong mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ niệm Hợp đồng 
năm thứ 5. 


Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn 


Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn sẽ được cộng thêm vào Giá trị Tài khoản cơ 
bản ngay sau khi Thời hạn cân nhắc theo mức sau: 


Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm Quà tặng tham gia hợp đồng giá 


hợp đồng đầu tiên trị lớn (% Phí bảo hiểm cơ bản 
(Đơn vị tính: đồng) năm hợp đồng đầu tiên thực 
' . đóng) 
Từ 50 triệu đồng trở lên 3% 
Từ 100 triệu đồng trở lên 5% 


3. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm chính 


- Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi tử vong cho sự kiện tử vong có liên 
quan đến: 


" Tự tử, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí, trong thời 
gian 2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay ngày khôi phục hiệu lực 
hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm gần 
nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 


" Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm; hoặc 


" Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại trừ 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 02/03 


V2_042020 


trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm 
việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc 


" Do thi hành án tử hình. 


Prudential sẽ không thanh toán Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nếu 
tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của Người được bảo hiểm: 


. Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo 
hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 


" Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và 
vĩnh viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong 
trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc 


" Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm; hoặc 
" Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách 


trên các chuyến bay dân dụng. 


Lưu ý khác 


Việc giao kết các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ không phải là điều kiện bắt buộc 
để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính. Giá trị quỹ hợp đồng có thể 
giảm nhanh hơn và không đủ để chỉ trả khoản khấu trừ hàng tháng (phí quản 
lý hợp đồng, phí bảo hiểm rủi ro) khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 
Nhóm 1. 


Tùy thuộc vào Giá trị quỹ của hợp đồng, Hợp đồng bảo hiểm có thể có giá trị 
hoàn lại kể từ ngày có hiệu lực. 


Trong 5 năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được đảm bảo duy trì 
hiệu lực với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ và đúng hạn Phí bảo 
hiểm cơ bản của 5 Năm hợp đồng đầu tiên. 


Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực kể từ khi (i) Giá trị quỹ của hợp đồng 
không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng; hoặc (ii) Khi 
hết thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm vẫn không nộp 
đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, nếu Hợp đồng bảo hiểm đang ở trong 05 
(năm) Năm hợp đồng đầu tiên. 


Prudential được quyền khấu trừ các khoản nợ, nếu có trước khi chỉ trả giá trị 
hoàn lại hay bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 03 /03 


V2_042020 


QUY TẮC VÀ ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM BẢO HIỂM 


BẢO HIỂM NHÂN THỌ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 2018 


(Được Bộ Tài chính phê chuẩn theo Công văn số 2536/BTC-OLBH ngày 07/03/2018, sửa đổi, 
bổ sung theo Công văn số 1223/BTC-QLBH ngày 10/02/2020) 


PHẦN I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 


“xi 


2.2 


bắc) 


2.4 


2.2 


MÔ TẢ TÓM TẮT SẢN PHẨM 


Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Prudential 
có cơ cấu phí bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm được tách bạch giữa phần bảo hiểm 
rủi ro và phần đầu tư. 


Ngoài việc được hưởng quyền lợi bảo hiểm rủi ro khi tử vong hoặc khi bị Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn, cũng như được lựa chọn (các) bảo hiểm bổ trợ, Bên mua bảo 
hiểm còn được quyền lựa chọn Quỹ liên kết đơn vị do Prudential thành lập nhằm đầu 
tư phí bảo hiểm của mình để mua các đơn vị của các quỹ và được hưởng toàn bộ 
kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ các Quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn. 


HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 


Hợp đồng bảo hiểm bao gồm Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm; Giấy Chứng nhận bảo hiểm 
nhân thọ và các sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ, nếu có; Quy 
tắc, Điều khoản cùng các Phụ lục đính kèm; và các thỏa thuận được ký kết hợp lệ 
khác của hai bên (như được ghi nhận cụ thể tại các văn bản này) trong quá trình 
giao kết và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm. 


Thời hạn hợp đồng: là khoảng thời gian từ Ngày hiệu lực hợp đồng ghi trên Giấy 
Chứng nhận bảo hiểm nhân thọ cho đến Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi 
Người được bảo hiểm của bảo hiểm chính đạt tuổi 99, ngoại trừ các trường hợp 
Hợp đồng bị chấm dứt trước thời hạn như quy định tại Quy tắc, Điều khoản này. 


Các thuật ngữ được sử dụng trong Quy tắc, Điều khoản này được quy định tại Phụ 
lục 1 đính kèm tạo thành một phần không thể tách rời của Quy tắc, Điều khoản này. 


Bên mua bảo hiểm: là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, 
hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ, là người có yêu cầu bảo hiểm, đóng phí bảo hiểm và thực hiện các 
quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm là người 
thụ hưởng được ưu tiên chỉ trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định tại Điều 9.4. 


Người được bảo hiểm: là cá nhân hiện đang cư trú tại Việt Nam được Prudential 
chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này. Người được bảo hiểm phải nằm 
trong độ tuổi từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi. Ngoài ra, giới hạn tuổi khi kết thúc Hợp 
đồng bảo hiểm là 99 tuổi. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 01/31 


V2_042020 


BẢO HIỂM TẠM THỜI 


Prudential sẽ chỉ trả giá trị nào nhỏ hơn của số tiền 200.000.000 (hai trăm triệu) 
đồng hoặc (tổng) Số tiền bảo hiểm của (các) Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới tại thời 
điểm mua bảo hiểm, bất kể Người được bảo hiểm có bao nhiêu Hồ sơ yêu cầu bảo 
hiểm, nếu Người được bảo hiểm của bảo hiểm chính tử vong do Tai nạn trong thời 
hạn bảo hiểm tạm thời. 


Thời hạn bảo hiểm tạm thời bắt đầu từ thời điểm Bên mua bảo hiểm nộp Hồ sơ yêu 
cầu bảo hiểm hợp lệ và đóng đầy đủ phí bảo hiểm đầu tiên. Thời hạn bảo hiểm tạm 
thời sẽ kết thúc vào ngày Prudential cấp Giấy Chứng nhận bảo hiểm, có quyết định 
tạm hoãn, hoặc từ chối chấp nhận bảo hiểm. Trong trường hợp Prudential có quyết 
định tạm hoãn chấp nhận bảo hiểm, Prudential sẽ hoàn trả lại toàn bộ Phí bảo 
hiểm đã đóng không có lãi cho Bên mua bảo hiểm. 


Quyền lợi Bảo hiểm tạm thời nêu trên sẽ không được trả nếu Người được bảo hiểm 
tử vong do các nguyên nhân trực tiếp gây ra như liệt kê dưới đây: 


e Tự tứ, dù trong trạng thái tinh thần bình thường hay mất trí; hoặc 


e_ Sử dụng chất ma túy, chất kích thích, sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cho 
phép theo quy định của pháp luật hoặc điều khiển các phương tiện giao thông 
trong tình trạng say xỉn theo quy định của pháp luật hiện hành; hoặc 


e_ Các hành vi cố ý của Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm hoặc của Người 
thụ hưởng. 


Trong trường hợp quyền lợi Bảo hiểm tạm thời này được trả, Phí bảo hiểm tạm tính 
sẽ không được hoàn lại cho người nộp. Nếu Phí bảo hiểm tạm tính đã nộp lớn hơn 
200.000.000 (hai trăm triệu) đồng, Prudential sẽ hoàn lại Phí bảo hiểm tạm tính, 
không có lãi. 


THỜI HẠN CÂN NHẮC 


Trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được Hợp đồng bảo hiểm và với điều kiện là 
chưa xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc chưa có yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm 
nào, Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối tiếp tục tham gia bảo hiểm bằng cách gửi 
thông báo bằng văn bản đến Prudential. Trong trường hợp này, Hợp đồng bảo 
hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực tính từ thời điểm Prudential nhận được thông báo nêu 
trên. Khi đó, Prudential sẽ hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm: 


a. (Tổng) Phí bảo hiểm ban đầu đã đóng của Hợp đồng bảo hiểm không có lãi; 
trừ đi 


b. Các chỉ phí xét nghiệm y khoa, nếu có. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 02/31 


V2_042020 


6.] 


6.2 


TÀI 


NHẦM LẪN KHI KÊ KHAI TUỔI VÀ GIỚI TÍNH 


Trường hợp nhầm lẫn khi kê khai ngày sinh và/hoặc giới tính của Người được bảo 
hiểm thì Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm và Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh 
lại theo tuổi và/hoặc giới tính đúng. 


Nếu theo tuổi và/hoặc giới tính đúng, Người được bảo hiểm không được Prudential 
chấp nhận bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này thì Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị 
hủy bỏ và Prudential sẽ hoàn lại: 


" Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày Hợp đồng 
bảo hiểm bị hủy bỏ; và 


" Phí ban đầu; và 

. Phí bảo hiểm chưa được phân bổ, nếu có; và 
" Phí bảo hiểm rủi ro; trừ đi 

. Các chỉ phí xét nghiệm y khoa, nếu có; trừ đi 
" Các Khoản nợ, nếu có. 


ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRUY XÉT 


Khi Người được bảo hiểm còn sống, các nội dung kê khai không chính xác hoặc bỏ 
sót trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các giấy tờ có liên quan sẽ được Prudential 
miễn truy xét sau 24 tháng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc kể từ Ngày khôi 
phục hiệu lực hợp đồng gần nhất hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo 
hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau. 


Quy định trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp Bên mua bảo hiểm đã cố ý 
kê khai không trung thực, chính xác những thông tin mà nếu biết được những 
thông tin đó, Prudential sẽ từ chối chấp thuận bảo hiểm hoặc chỉ chấp thuận bảo 
hiểm có điều kiện. 


THỪA KẾ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không phải là Người được bảo hiểm, khi Bên 
mua bảo hiểm tử vong trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, người thừa 
kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm có quyền thừa kế toàn bộ các quyền và nghĩa 
vụ của Bên mua bảo hiểm liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm với điều kiện người 
thừa kế hợp pháp này hội đủ các điều kiện quy định cho Bên mua bảo hiểm theo 
Quy tắc, Điều khoản này. 


Nếu điều kiện trên không được đáp ứng, Hợp đồng bảo hiểm tự động chấm dứt 
hiệu lực và Prudential sẽ chỉ trả: 


a. Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày Hợp đồng 
bảo hiểm chấm dứt trước thời hạn; và 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 03 /31 


V2_042020 


b. Phí bảo hiểm chưa được phân bổ, nếu có 
sau khi đã trừ đi (các) chỉ phí xét nghiệm y khoa và các Khoản nợ, nếu có. 


7.2 Trường hợp Bên mua bảo hiểm là một tổ chức và tổ chức này giải thể, phá sản hoặc 
chấm dứt hoạt động trong thời hạn Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực mà chưa được 
chuyển nhượng, Người được bảo hiểm sẽ trở thành Bên mua bảo hiểm mới và có 
toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ đối với Hợp đồng bảo hiểm. (Những) Người thụ 
hưởng do Bên mua bảo hiểm ban đầu chỉ định sẽ tự động bị hủy bỏ. 


PHẦN II. ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO HIỂM 
8. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH 
8.1. Quyền lợi tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 


a. Ngoài các trường hợp loại trừ theo Điều 10, trong thời gian Hợp đồng bảo 
hiểm có hiệu lực và Bên mua bảo hiểm không yêu cầu thực hiện Quyền thay 
đổi Lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
sau tuổi 70 theo quy định tại Điều 8.1.(b), nếu Người được bảo hiểm của sản 
phẩm bảo hiểm chính bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc tử vong, 
Prudential sẽ chỉ trả: 


l Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính; và 
Ïi. Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi 


iii. Các Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một phần kể từ ngày Người 
được bảo hiểm tử vong, nếu có; và 


ÌV. Các Khoản nợ, nếu có. 
b. Lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 


sau tuổi 70 


Kể từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm đạt 
70 tuổi, Bên mua bảo hiểm có quyền lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử 
vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau tuổi 70 bằng cách gửi yêu cầu 
bằng văn bản cho Prudential. Yêu cầu này chỉ có hiệu lực vào Ngày kỷ niệm 
Tháng hợp đồng tiếp theo sau ngày Prudential nhận được yêu cầu. Theo đó, 
Quyền lợi bảo hiểm sau tuổi 70 sẽ được quy định như sau: 


b1. Ngoài các trường hợp loại trừ theo Điều 10, trong thời gian Hợp đồng 
bảo hiểm có hiệu lực, nếu Người được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm 
chính bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước hoặc vào Ngày kỷ niệm hợp 
đồng ngay sau khi đạt tuổi 80 hoặc tử vong, Prudential sẽ chỉ trả giá trị nào 
lớn hơn giữa: 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 04/31 


V2_042020 


8.2 


§ Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính; và 
l Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi 


Ïi. Các Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một phần kể từ ngày Người 
được bảo hiểm tử vong, nếu có; và 


iii. Các Khoản nợ, nếu có. 


b2. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được điều chỉnh tương ứng với việc thay đổi lựa 
chọn về Quyền lợi bảo hiểm. 


b3. Thay đổi lựa chọn về Quyền lợi bảo hiểm chỉ được thực hiện 1 lần trong 
suốt Thời hạn Hợp đồng. 


Quyền lợi Tử vong sẽ được chỉ trả nếu trước đó chưa có yêu cầu chỉ trả 
quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 


Nếu Bên mua bảo hiểm không có yêu cầu lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử 
vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sau tuổi 70, quyền lợi bảo hiểm tử 
vong/ quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ được giữ nguyên theo 
quy định tại Điều 8.1.(a). 


Quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ không được chỉ trả nếu Người 
được bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính bị Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn sau Ngày kỷ niệm hợp đồng ngay sau khi đạt tuổi 80. 


Giá trị quỹ của hợp đồng theo quy định tại Điều 8.1.(a) và Điều 8.1.(b) là giá 
trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày Người được 
bảo hiểm tử vong hoặc ngày chấp thuận chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn 
bộ và vĩnh viễn. Trong đó, Giá trị quỹ được xác định dựa trên số lượng Đơn 
vị quỹ tại ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc ngày chấp thuận chỉ trả 
quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và Giá Đơn vị quỹ tại Ngày định 
giá kế tiếp ngay sau Ngày chấp thuận chỉ trả quyền lợi bảo hiểm. 


Giới hạn chỉ trả Quyền lợi bảo hiểm khi Người được bảo hiểm là trẻ em 


Nếu Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước 
sinh nhật lần thứ 4 của Người được bảo hiểm và trong thời gian Hợp đồng bảo 
hiểm có hiệu lực, quyền lợi bảo hiểm quy định tại Điều 8.1 sẽ được chỉ trả theo tỷ lệ 
dưới đây: 


Tuổi tại thời điểm tử 
vong hoặc bị Thương tật Quyền lợi bảo hiểm 
toàn bộ và vĩnh viễn 


Dưới 1 tuổi Hoàn lại toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng không có lãi. 


Prudential sẽ chỉ trả: 


Từ 1 đến dưới 2 tuổi a. 25% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm 


chính; và 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 05/31 


V2_042020 


8.3 


Tuổi tại thời điểm tử 
vong hoặc bị Thương tật Quyền lợi bảo hiểm 
toàn bộ và vĩnh viễn 


b. Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi 


c. Các Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một 
phần kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong, 
nếu có; và 


d.. Các Khoản nợ, nếu có. 


Prudential sẽ chỉ trả: 


a. 50% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm 
chính; và 
Từ 2 đến dưới 3 tuổi b. Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi 


c. Các Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một 
phần kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong, 
nếu có; và 


d. Các Khoản nợ, nếu có. 


Prudential sẽ chỉ trả: 


a. 75% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm 
chính; và 

Từ 3 đến dưới 4 tuổi b._ Giá trị quỹ của hợp đồng; trừ đi 

c. Các Giá trị quỹ của hợp đồng bị rút trước một 
phần kể từ ngày Người được bảo hiểm tử vong, 
nếu có; và 


d._ Các khoản nợ, nếu có. 


Giá trị quỹ của hợp đồng theo quy định tại Điều 8.2 là giá trị quỹ của hợp đồng tại 
Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc ngày chấp 
thuận chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Trong đó, Giá trị quỹ được 
xác định dựa trên số lượng Đơn vị quỹ tại ngày Người được bảo hiểm tử vong hoặc 
ngày chấp thuận chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn và Giá Đơn vị 
quỹ tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau Ngày chấp thuận chỉ trả quyền lợi bảo hiểm. 


Quyền lợi tử vong sẽ được chỉ trả nếu trước đó chưa có yêu cầu chỉ trả quyền lợi 
Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. 


Quyền lợi đáo hạn 


Vào ngày đáo hạn của Hợp đồng bảo hiểm, Prudential sẽ trả cho Bên mua bảo 
hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là 
tổ chức) Giá trị quỹ tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày đáo hạn Hợp đồng. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 06 /31 


V2_042020 


84 Quyền lợi Thưởng duy trì hợp đồng 
a. Thưởng duy trì hợp đồng trên Giá trị Tài khoản cơ bản 

Thưởng duy trì hợp đồng trên Giá trị Tài khoản cơ bản bằng 3,5% giá trị 
bình quân trong 60 tháng gần nhất của Giá trị Tài khoản cơ bản sẽ được 
phân bổ vào Giá trị Tài khoản cơ bản theo tỷ lệ tương ứng căn cứ vào Giá trị 
tài khoản của các Quỹ tại thời điểm thưởng mỗi 5 năm bắt đầu từ Ngày kỷ 
niệm Hợp đồng năm thứ 5 với điều kiện sau: 

i. Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực tại thời điểm nhận thưởng; và 


Ï. Phí bảo hiểm cơ bản phải được đóng đầy đủ đến thời gian xét thưởng; và 


li. Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Giá trị tài khoản cơ bản trong 
suốt thời hạn xét thưởng. 


b. Thưởng duy trì hợp đồng trên Giá trị Tài khoản đầu tư thêm 
Thưởng duy trì hợp đồng trên Giá trị Tài khoản đầu tư thêm bằng 3,5% giá 
trị bình quân trong 60 tháng gần nhất của Giá trị Tài khoản đầu tư thêm sẽ 
được phân bổ vào Giá trị Tài khoản đầu tư thêm theo tỷ lệ tương ứng căn cứ 
vào Giá trị tài khoản của các Quỹ tại thời điểm thưởng mỗi 5 năm bắt đầu từ 
Ngày kỷ niệm Hợp đồng năm thứ 5 với điều kiện sau: 
l Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực tại thời điểm nhận thưởng; và 


Ïi. Bên mua bảo hiểm không rút tiền từ Giá trị Tài khoản đầu tư thêm 
trong suốt thời hạn xét thưởng. 


8.5 Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn 


Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn sẽ được cộng thêm vào Giá trị Tài khoản cơ 
bản ngay sau khi Thời hạn cân nhắc theo mức sau: 


Phí bảo hiểm cơ bản quy năm của Năm Quà tặng tham gia hợp đồng giá 


hợp đồng đầu tiên trị lớn (% Phí bảo hiểm cơ bản 
(Đơn vị tính: đồng) năm hợp đồng đầu tiên thực 
: . đóng) 
Từ 50 triệu đồng trở lên 3% 
Từ 100 triệu đồng trở lên 5% 


Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn sẽ được sử dụng để mua các Đơn vị Quỹ 
theo Tỷ lệ đầu tư đang có hiệu lực vào Ngày định giá kế tiếp sau Thời hạn cân nhắc. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 07/31 


V2_042020 


SiÌ 


Đ.2 


GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIẾM 
Trường hợp tử vong 


Người nhận quyền lợi tử vong phải cung cấp cho Prudential trong thời gian sớm 
nhất có thể những giấy tờ sau đây: 


Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Prudential) đã 
được điền đầy đủ, trung thực và chính xác; và 


Bằng chứng về quyền được nhận quyền lợi bảo hiểm của người nộp hồ sơ 
yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm; và được nêu trong Quy tắc, Điều 
khoản này như giấy ủy quyền, di chúc, văn bản thỏa thuận phân chia di sản 
hoặc văn bản khai nhận di sản, bản tường trình quan hệ nhân thân; tùy 
từng trường hợp, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền; và 


Giấy chứng tử, giấy báo tử theo quy định của pháp luật; và 


Tóm tắt bệnh án hoặc bản sao hồ sơ bệnh án nằm viện (số khám bệnh, Giấy 
ra viện và các chứng từ y tế liên quan đến việc khám, chẩn đoán và điều trị) 
và (các) xét nghiệm liên quan theo chỉ định của bác sĩ, giấy chứng nhận 
phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) liên quan trực tiếp đến hồ sơ điều trị của 
Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm tử vong; và 


Các giấy tờ liên quan đến Tai nạn như biên bản Tai nạn, biên bản khám 
nghiệm hiện trường, biên bản điều tra, kết luận điều tra của cơ quan công 
an có thẩm quyền, nếu có, theo quy định của pháp luật. 


Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 


Người nhận quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn phải cung cấp cho 
Prudential trong thời gian sớm nhất có thể những giấy tờ sau đây: 


Phiếu yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của Prudential) đã 
được điền đầy đủ, trung thực và chính xác; và 


Tóm tắt bệnh án hoặc bản sao hồ sơ bệnh án nằm viện (số khám bệnh, Giấy 
ra viện và các chứng từ y tế liên quan đến việc khám, chẩn đoán và điều trị) 
và (các) xét nghiệm liên quan theo chỉ định của bác sĩ, giấy chứng nhận 
phẫu thuật (nếu có phẫu thuật) liên quan trực tiếp đến hồ sơ điều trị của 
Bệnh viện nơi Người được bảo hiểm điều trị; và 


Các giấy tờ liên quan đến Tai nạn như biên bản tai nạn, biên bản khám 
nghiệm hiện trường, biên bản điều tra, kết luận điều tra của cơ quan công 
an có thẩm quyền, nếu có và theo quy định của pháp luật; và 


Bằng chứng về sự kiện Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn như hồ sơ bệnh án 
có xác nhận của Bệnh viện cho các trường hợp mất bộ phận cơ thể hoặc 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 08 /31 


V2_042020 


Đà 


9.4 


Giấy xác nhận mất khả năng lao động của cơ quan y tế/Hội đồng giám định 
y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên cho các trường 
hợp liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng của một hoặc 
hơn một bộ phận cơ thể như quy định tại Điều 8 Phụ lục 1. 


Thời hạn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm là 12 tháng kể từ ngày xảy ra sự 
kiện bảo hiểm. 

Prudential có trách nhiệm xem xét giải quyết Hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi 
bảo hiểm trong thời gian: (¡) 30 ngày từ khi nhận được Hồ sơ yêu cầu giải quyết 
quyền lợi bảo hiểm đây đủ và hợp lệ theo các quy định nêu tại Điều 9.1 và Điều 9.2; 
và (ii) 5 ngày làm việc sau ngày đến hạn thanh toán đối với Quyền lợi đáo hạn. 


Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu quá thời hạn nêu trên, đối với các hồ sơ được 
chấp thuận chỉ trả, khi thanh toán, Prudential sẽ trả thêm lãi của số tiền này. Mức 
lãi suất áp dụng cho khoản chỉ trả chậm này được căn cứ vào lãi suất đối với phần 
tạm ứng từ giá trị hoàn lại do Prudential công bố tại từng thời điểm trên website 
của Prudential. 


Người nhận quyền lợi bảo hiểm: theo thứ tự ưu tiên, Prudential sẽ chỉ trả quyền lợi 
bảo hiểm cho: 


a. Bên mua bảo hiểm là cá nhân: Prudential sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm theo 
thứ tự ưu tiên như sau: 


¡. Bên mua bảo hiểm; 


Ïi. Người thụ hưởng được chỉ định trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc 
trong trong Phiếu xác nhận thay đổi Người thụ hưởng gần nhất của 
Prudential, nếu có. Trường hợp có nhiều Người thụ hưởng mà một 
trong những người này không còn sống/tồn tại tại thời điểm phát 
sinh sự kiện bảo hiểm, phần quyền lợi bảo hiểm của người này sẽ 
được chỉ trả cho người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm; 


iii. Người thừa kế hợp pháp của Bên mua bảo hiểm, nếu Hợp đồng bảo 
hiểm không chỉ định Người thụ hưởng. 


b. Bên mua bảo hiểm là tổ chức: Prudential sẽ chỉ trả quyền lợi bảo hiểm theo 
thứ tự ưu tiên như sau: 


l Người thụ hưởng được chỉ định trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc 
trong Phiếu xác nhận thay đổi Người thụ hưởng gần nhất của 
Prudential, nếu có, bởi Bên mua bảo hiểm và được sự đồng ý của Người 
được bảo hiểm. Trường hợp có nhiều Người thụ hưởng mà một trong 
những người này không còn sống/tồn tại tại thời điểm phát sinh sự 
kiện bảo hiểm, phần quyền lợi bảo hiểm của người này sẽ được chỉ trả 
cho người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm; 


Ïi. Người thừa kế hợp pháp của Người được bảo hiểm, nếu Hợp đồng 
bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng; 


ÏÏi. Bên mua bảo hiểm. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 09/31 


V2_042020 


10. 


10.1 


12 


ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ 


Loại trừ trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong 


10.1.1 Prudential sẽ không chỉ trả quyền lợi bảo hiểm tử vong theo quy định tại 
Điều 8.1 và Điều 8.2 nếu Người được bảo hiểm tử vong do bất kỳ lý do nào 
dưới đây: 


a. 


d. 


Tự tứ, dù trong trạng thái tỉnh thần bình thường hay mất trí, trong 
thời gian 2 năm kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hay ngày khôi phục 
hiệu lực hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo 
hiểm gần nhất, tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 


Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi 
bảo hiểm; hoặc 

Nhiễm HIV; bị AIDS và/hoặc những bệnh liên quan đến AIDS ngoại 
trừ trường hợp nhiễm HIV trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tại nơi 


làm việc như là một nhân viên y tế hoặc công an, cảnh sát; hoặc 


Do thi hành án tử hình. 


10.1.2_ Trong trường hợp này, Prudential sẽ hoàn lại: 


a. 


e, 


Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày từ 
chối giải quyết quyền lợi bảo hiểm tử vong; và 


Phí ban đầu; và 
Phí bảo hiểm chưa được phân bổ, nếu có; và 
Phí bảo hiểm rủi ro; trừ đi 


Các chi phí xét nghiệm y khoa, nếu có; trừ đi các Khoản nợ, nếu có. 


Loại trừ trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật toàn bộ và vĩnh 


viễn 


Prudential sẽ không chỉ trả quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn theo quy 
định tại Điều 8.1 và Điều 8.2 nếu tình trạng Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn của 
Người được bảo hiểm: 


a. Đã xảy ra trước Ngày hiệu lực hợp đồng, hoặc trước ngày khôi phục hiệu lực 
hợp đồng hoặc ngày chấp thuận yêu cầu tăng Số tiền bảo hiểm gần nhất, 
tùy trường hợp nào xảy ra sau; hoặc 


b. Phát sinh từ việc tự tử không thành dẫn đến Thương tật toàn bộ và vĩnh 
viễn hay tự gây thương tích của Người được bảo hiểm, dù trong trạng thái 
tinh thân bình thường hay mất trí; hoặc 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 10/31 


V2_042020 


10.3 


11. 


= 
ứïẰ 


? "ý; 


Do hành vi cố ý của Bên mua bảo hiểm hoặc Người nhận quyền lợi bảo 
hiểm; hoặc 

Tham gia các hoạt động hàng không, trừ khi với tư cách là hành khách trên 
các chuyến bay dân dụng. 


Trong trường hợp có hơn một Người thụ hưởng và một hoặc một số người trong 
đó cố ý gây ra thương tật hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm, Prudential vẫn 
trả toàn bộ quyền lợi bảo hiểm cho những Người thụ hưởng khác theo tỷ lệ tương 
ứng với tỷ lệ mà Bên mua bảo hiểm đã chỉ định trong Hợp đồng bảo hiểm theo quy 
định tại Quy tắc, Điều khoản này. 


QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM 
Quyền của Bên mua bảo hiểm 


Trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm có các quyền 
như sau: 


Được cung cấp thông tin 


Bên mua bảo hiểm có quyền được cung cấp thông tin và được giải thích về 
các điều kiện, điều khoản bảo hiểm khi giao kết Hợp đồng bảo hiểm và các 
thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, tình trạng hợp đồng đã giao 
kết, kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị, Giá Đơn vị quỹ; và các 
thông tin khác do pháp luật quy định. 


Thay đổi Số tiền bảo hiểm 


Trừ trường hợp Hợp đồng bảo hiểm đang trong giai đoạn tạm ngưng đóng 
Phí bảo hiểm, đối với sản phẩm bảo hiểm chính và (các) Bảo hiểm bổ trợ 
Nhóm 1, việc thay đổi Số tiền bảo hiểm được thực hiện 1 lần 1 năm theo 
quy định của Prudential tại thời điểm yêu cầu kể từ sau Ngày kỷ niệm năm 
hợp đồng thứ 2 cho đến khi: (¡) Người được bảo hiểm đạt tuổi 65 tính theo 
kỳ sinh nhật vừa qua đối với trường hợp tăng Số tiền bảo hiểm; và (ii) kết 
thúc Thời hạn hợp đồng bảo hiểm đối với trường hợp giảm Số tiền bảo 
hiểm. Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính và (các) 
Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 chỉ có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm năm hợp đồng 
ngay sau khi yêu cầu của Bên mua bảo hiểm được chấp thuận. 


Việc thay đổi Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 2 theo quy định 
của Prudential tại từng thời điểm được công bố tại cổng thông tin điện tử 
của Prudential. 


Số tiền bảo hiểm sau khi thay đối không thấp hơn Số tiền bảo hiểm tối thiểu 
theo quy định của Prudential tại từng thời điểm được công bố tại cổng 
thông tin điện tử của Prudential. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 11/31 


V2_042020 


Thay đổi Phí bảo hiểm 


Bên mua bảo hiểm có quyền tăng Phí bảo hiểm của bảo hiểm chính 1 lần 1 
năm sau Thời hạn cân nhắc. 


Bên mua bảo hiểm có quyền giảm Phí bảo hiểm của bảo hiểm chính 1 lần 1 
năm kể từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi với điều kiện Phí bảo hiểm của 5 Năm 
hợp đồng đầu tiên đã được đóng đầy đủ. 


Việc tăng hoặc giảm Phí bảo hiểm sẽ có hiệu lực từ Ngày kỷ niệm năm hợp 
đồng ngay sau khi Prudential chấp thuận yêu cầu của Bên mua bảo hiểm. 
Việc giảm Phí bảo hiểm trong mọi trường hợp đều không được thấp hơn 
mức phí tối thiểu theo quy định của Prudential tại thời điểm việc giảm Phí 
bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm được Prudential chấp thuận. 


Bổ sung hoặc chấm dứt hiệu lực (các) sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 


Sau Thời hạn cân nhắc, Bên mua bảo hiểm có quyền chọn bổ sung thêm 
hoặc chấm dứt hiệu lực (các) Bảo hiểm bổ trợ vào bất kỳ lúc nào theo quy 
định của Prudential tại từng thời điểm được công bố tại cổng thông tin điện 
tử của Prudential. 


Ngày có hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực của (các) Bảo hiểm bổ trợ là ngày 
ghi trên Thư xác nhận bổ sung hoặc chấm dứt (các) Bảo hiểm bổ trợ tương 
ứng. 


Việc bổ sung thêm hoặc chấm dứt (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 không làm 
thay đổi Phí bảo hiểm cơ bản mà sẽ thay đổi Phí bảo hiểm rủi ro tương ứng 
với Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 đó. 


Việc bổ sung thêm (các) sản phẩm Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 phải tuân thủ 
theo mức phí tối thiểu theo quy định của Prudential tại từng thời điểm được 
công bố tại cổng thông tin điện tử của Prudential. 


Việc bổ sung thêm hoặc chấm dứt (các) Bảo hiểm bổ trợ không phải là điều 
kiện bắt buộc để duy trì hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm chính. 


Thay đổi Tỷ lệ đầu tư 


Bên mua bảo hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp 
Bên mua bảo hiểm là tổ chức) có quyền thay đổi Tỷ lệ đầu tư vào bất kỳ lúc 
nào theo quy định của Prudential tại từng thời điểm được công bố tại cổng 
thông tin điện tử của Prudential. 


Việc thay đổi này sẽ được áp dụng cho tất cả Phí bảo hiểm được nộp kể từ 
sau khi yêu cầu thay đổi Tỷ lệ đầu tư của Bên mua bảo hiểm được Prudential 
chấp thuận. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 12/31 


V2_042020 


Hoán đổi quỹ 


Bên mua bảo hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp 
Bên mua bảo hiểm là tổ chức) có quyền hoán đổi quỹ bằng cách chuyển 
một phần hoặc toàn bộ quỹ từ Quỹ liên kết đơn vị này sang Quỹ liên kết 
đơn vị khác theo quy định của Prudential tại từng thời điểm được công bố 
tại cổng thông tin điện tử của Prudential. 


Đầu tư thêm 


Bên mua bảo hiểm có quyền đầu tư thêm thông qua Phí bảo hiểm đóng 
thêm theo quy định của Prudential tại từng thời điểm được công bố tại 
cổng thông tin điện tử của Prudential. Khoản Phí bảo hiểm đóng thêm được 
dùng để mua các Đơn vị quỹ của (các) Quỹ liên kết đơn vị mà Bên mua bảo 
hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong trường hợp Bên mua bảo 
hiểm là tổ chức) đã chọn. Giá Đơn vị quỹ được xác định tại Ngày định giá kế 
tiếp của (các) Quỹ liên kết đơn vị đó sau ngày nộp Phí bảo hiểm đóng thêm. 


Rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng 


Bên mua bảo hiểm được rút một phần Giá trị quỹ của hợp đồng theo quy 
định hiện hành của Prudential được công bố tại cổng thông tin điện tử của 
Prudential về tỷ lệ tối thiểu và tối đa Giá trị quỹ của hợp đồng được rút và số 
lần được rút trong năm tại thời điểm Bên mua bảo hiểm thực hiện quyền này. 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, (các) khoản rút tiền từ Giá 
trị quỹ của hợp đồng do Bên mua bảo hiểm yêu cầu sẽ được chỉ trả cho 
Người được bảo hiểm. 


Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm 


Bên mua bảo hiểm có quyền tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm trong bất kỳ 
thời điểm nào kể từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi với điều kiện Hợp đồng bảo 
hiểm còn hiệu lực và Giá trị quỹ của hợp đồng tại thời điểm Tạm ngưng 
đóng Phí bảo hiểm còn đủ để trả cho Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp 
đồng như quy định tại Điều 14. 


Việc Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi 
bảo hiểm và Hợp đồng bảo hiểm có thể bị mất hiệu lực theo quy định tại 
Điều 16. 


Quyền tạm ngưng đóng phí bảo hiểm chỉ áp dụng đối với bảo hiểm chính 
và (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1, không áp dụng đối với (các) Bảo hiểm bổ 
trợ Nhóm 2, nếu có. Trong thời hạn tạm ngưng đóng phí, Bên mua bảo 
hiểm có quyền yêu cầu chỉ đóng phí bảo hiểm cho (các) Bảo hiểm bổ trợ 
Nhóm 2. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 13/31 


V2_042020 


Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn 


Bên mua bảo hiểm có thể chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn vào bất kỳ lúc 
nào bằng cách gửi văn bản cho Prudential và nhận Giá trị hoàn lại, nếu có. 
Ngày hiệu lực của việc chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm là ngày Bên mua bảo 
hiểm có yêu cầu chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm hợp lệ. Hợp đồng bảo hiểm 
cùng với tất cả các quyền lợi bảo hiểm sẽ chấm dứt vào ngày hiệu lực của 
việc chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm. 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm có yêu cầu rút toàn bộ Giá trị quỹ của 
hợp đồng theo quy định hiện hành của Prudential, Hợp đồng bảo hiểm sẽ 
chấm dứt hiệu lực. 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức và có yêu cầu chấm dứt 
Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, Giá trị hoàn lại, nếu có, sẽ được chỉ trả 
cho Người được bảo hiểm. 


Chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm 


Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, Bên mua bảo hiểm có thể 
yêu cầu chuyển nhượng Hợp đồng bảo hiểm bằng cách thông báo bằng 
văn bản đến Prudential. Người được chuyển nhượng phải có quyền lợi có 
thể được bảo hiểm với (những) Người được bảo hiểm và thỏa mãn các điều 
kiện để trở thành Bên mua bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này, phù 
hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm chuyển nhượng. Việc chuyển 
nhượng chỉ có hiệu lực khi Prudential có văn bản xác nhận việc chuyển 
nhượng đó. 


Prudential sẽ không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển 
nhượng giữa Bên mua bảo hiểm và người được chuyển nhượng. 


Sau khi việc chuyển nhượng có hiệu lực, Người được bảo hiểm vẫn không 
thay đổi và người được chuyển nhượng có toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ 
đối với Hợp đồng bảo hiểm. Người thụ hưởng hoặc những Người thụ 
hưởng do Bên mua bảo hiểm trước đó chỉ định sẽ tự động bị hủy bỏ. 


Chỉ định hoặc thay đổi Người thụ hưởng 


Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực và Người được bảo hiểm 
còn sống, Bên mua bảo hiểm có quyền chỉ định và/hoặc thay đổi Người thụ 
hưởng bằng cách thông báo bằng văn bản đến Prudential và việc chỉ định/ 
thay đổi này chỉ có hiệu lực khi Prudential có văn bản chấp thuận. 


Prudential không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp cũng như tranh chấp 
liên quan đến việc chỉ định hay thay đổi Người thụ hưởng. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 14/31 


V2_042020 


m. Khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm 


i. Khi Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực theo Điều 16 Bên mua bảo 
hiểm có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm, nếu 
đáp ứng tất cả các điều kiện sau: 


Bên mua bảo hiểm nộp yêu cầu khôi phục hiệu lực bằng văn 
bản trong vòng 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ ngày Hợp 
đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực gần nhất nhưng không trễ 
hơn Ngày kết thúc thời hạn hợp đồng; và 


Bên mua bảo hiểm đóng Phí bảo hiểm theo quy định của 
Prudential như sau: 


. Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực do Bên 
mua bảo hiểm vẫn không nộp đủ Phí bảo hiểm cơ bản 
đến hạn theo quy định tại Điều 16.1.(b): Bên mua bảo 
hiểm phải đóng tất cả các khoản Phí bảo hiểm cơ bản 
quá hạn và tối thiểu 01(một) kỳ Phí bảo hiểm cơ bản của 
kỳ tiếp theo nếu còn 15 (mười lăm) ngày là đến hạn của 
kỳ phí này. 

" Trường hợp Hợp đồng bảo hiểm bị mất hiệu lực do Giá 
trị quỹ của hợp đồng không đủ để trả Phí bảo hiểm rủi 
ro và/hoặc Phí quản lý hợp đồng theo quy định tại Điều 
16.1.(a): Bên mua bảo hiểm phải đóng tối thiểu 01(một) 
kỳ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn sao cho Giá trị quỹ sau 
khi nộp phí bảo hiểm phải lớn hơn 0 sau khi trừ đi các 
Khoản nợ, nếu có. 


" Trong trường hợp định kỳ đóng phí tháng, Bên mua bảo 
hiểm phải đóng tối thiểu 3 kỳ Phí bảo hiểm cơ bản. 


Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn đáp ứng mọi 
điều kiện để được bảo hiểm theo quy định của Prudential; và 


Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ 
cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin về nhân 
thân, sức khỏe, nghề nghiệp trong Hồ sơ yêu cầu khôi phục 
hiệu lực hợp đồng bảo hiểm và tuân thủ các điều kiện đã 
thỏa thuận tại Quy tắc, Điều khoản này. Nếu Bên mua bảo 
hiểm vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại điều này, yêu 
cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị hủy bỏ theo 
quy định tại Điều 11.2.a. 


ii. Nếu được Prudential chấp nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo 
hiểm, thời điểm có hiệu lực của việc khôi phục này được tính từ ngày 
Prudential cấp Giấy xác nhận khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo 
hiểm, với điều kiện cả Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm 
phải còn sống vào thời điểm Prudential cấp Giấy xác nhận khôi phục 
hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm (tức là ngày ghi trên Giấy xác nhận khôi 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 


15/31 


V2_042020 


n. 


phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm). Prudential không bảo hiểm cho 
những sự kiện bảo hiểm xảy ra trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm 
bị mất hiệu lực. 


Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận 
theo Hợp đồng bảo hiểm. Nếu Bên mua bảo hiểm vi phạm các nghĩa 
vụ theo quy định tại điều này, yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng 
bảo hiểm tự động bị hủy bỏ và Prudential sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền 
được Bên mua bảo hiểm đóng khi yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp 
đồng bảo hiểm, không có lãi, sau khi trừ đi chi phí xét nghiệm y khoa 
và (các) Khoản nợ, nếu có. 


Lựa chọn Quyền lợi bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn 
sau tuổi 70: theo quy định tại Điều 8.1.(b). 


11.2 Nghĩa vụ của Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm 


a. 


Kê khai chính xác thông tin cần thiết 


Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm có trách nhiệm kê khai đầy 
đủ, chính xác và trung thực tất cả các thông tin cần thiết để 
Prudential đánh giá khả năng chấp nhận bảo hiểm cho Hợp đồng 
bảo hiểm này. Việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thay thế cho 
nghĩa vụ kê khai trung thực của Bên mua bảo hiểm/Người được bảo 
hiểm theo quy định tại điều này. 


Nếu Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm cố ý kê khai không 
đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin cần thiết theo yêu cầu 
của Prudential, theo đó, nếu với thông tin chính xác, Prudential sẽ 
không chấp nhận bảo hiểm, Prudential không có trách nhiệm chỉ trả 
các quyền lợi bảo hiểm và có quyền đơn phương đình chỉ Hợp đồng 
bảo hiểm này ngay sau khi phát hiện ra hành vi vi phạm của Bên 
mua bảo hiểm và chỉ trả cho Bên mua bảo hiểm Giá trị quỹ của hợp 
đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày Hợp đồng bảo hiểm bị 
đình chỉ sau khi trừ đi chi phí khám sức khỏe, các Quyền lợi đã chỉ trả 
hoặc chấp thuận chỉ trả hoặc đã chỉ trả và các Khoản nợ, nếu có, tính 
đến ngày đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm. 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm vi phạm 
nghĩa vụ kê khai thông tin tại Điều này nhưng việc vi phạm này 
không làm ảnh hưởng tới quyết định chấp thuận bảo hiểm hoặc 
quyết định khôi phục hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo quy định 
của Prudential, Prudential vẫn sẽ chỉ trả quyền lợi bảo hiểm nếu có 
sự kiện bảo hiểm xảy ra theo Quy tắc, Điều khoản này. 


Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm vi phạm 
nghĩa vụ kê khai thông tin tại Điều này nhưng Prudential vẫn chấp 
thuận bảo hiểm và tiếp tục duy trì hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm, 
Prudential có quyền: 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 16 /31 


V2_042020 


it, 
$.ý 
. Thu thêm khoản Phí bảo hiểm tương ứng với mức tăng rủi ro 
(nếu có); và/hoặc 
. Điều chỉnh lại Số tiền bảo hiểm tương ứng; và/hoặc 
" Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với thương tật, bệnh tật, 
khuyết tật không được cung cấp, kê khai đầy đủ, trung thực 
và chính xác. 
Đóng thuế 


Người nhận quyền lợi bảo hiểm có trách nhiệm đóng các khoản thuế, nếu 
có, liên quan đến việc đóng Phí bảo hiểm, phát hành Hợp đồng bảo hiểm và 
nhận các khoản chỉ trả, nếu có, được nêu tại Hợp đồng bảo hiểm và theo 
quy định của pháp luật hiện hành. Prudential sẽ thay mặt người nhận 
quyền lợi bảo hiểm thực hiện việc khấu trừ và đóng thuế theo quy định của 
pháp luật. 


Đóng phí 


Trong mọi trường hợp, Bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ đóng Phí bảo hiểm 
đúng hạn dù có nhận được Thư yêu cầu hoặc nhắc nhở đóng phí của 
Prudential hay không. Bằng chứng cho việc đóng Phí bảo hiểm đúng hạn là 
ngày ghi trên Phiếu thu phí bảo hiểm hợp lệ do Prudential cấp cho Bên mua 
bảo hiểm theo kỳ Phí bảo hiểm đó. Trong trường hợp khôi phục hiệu lực 
Hợp đồng bảo hiểm, ngoài việc đóng Phí bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm phải 
thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định tại Quy tắc, Điều khoản. 


Cập nhật thông tin cá nhân 


Trường hợp Bên mua bảo hiểm và/hoặc Người được bảo hiểm thay đổi 
thông tin liên hệ, thông tin cá nhân, nghề nghiệp, Bên mua bảo hiểm phải 
thông báo bằng văn bản cho Prudential trong vòng 30 ngày kể từ ngày có 
thay đổi. 


Nếu Người được bảo hiểm ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam trong thời 
gian tối thiểu 90 ngày, Bên mua bảo hiểm phải thông báo bằng văn bản 
cho Prudential tối thiểu 30 ngày trước ngày Người được bảo hiểm xuất 
cảnh. 


Đối với các thay đổi nêu trên, Prudential có thể thẩm định lại rủi ro có thể 
được bảo hiểm để (i) xác định lại mức phí bảo hiểm, (ii) loại trừ trách nhiệm 
bảo hiểm, (iii) giảm quyền lợi bảo hiểm, hoặc (iv) chấm dứt Hợp đồng bảo 
hiểm. Nếu Prudential chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm, Prudential sẽ chi trả 
cho Bên mua bảo hiểm Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp 
ngay sau ngày Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt trừ đi chỉ phí khám, xét 
nghiệm y khoa, các quyền lợi đã chấp thuận chỉ trả hoặc đã chỉ trả và (các) 
Khoản nợ, nếu có. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 17/31 


V2_042020 


12. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA PRUDENTIAL 


12.1 Quyền của Prudential 


Ngoài các quyền khác do pháp luật quy định, tùy từng trường hợp, Prudential có 
thể yêu cầu Người được bảo hiểm đi kiểm tra sức khỏe với chỉ phí có liên quan do 
Prudential chỉ trả. Tuy nhiên, việc thẩm định sức khỏe, nếu có, không thể thay thế 
cho nghĩa vụ kê khai đầy đủ và trung thực của Bên mua bảo hiểm theo quy định tại 
Điều 11.2.a. 


12.2 Nghĩa vụ của Prudential 


a. 


Cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm, giải thích các 
điều kiện, điều khoản bảo hiểm cho Bên mua bảo hiểm/Người được bảo 
hiểm; 


Định kỳ công bố kết quả hoạt động của các Quỹ liên kết đơn vị; 
Định kỳ công bố Giá Đơn vị quỹ; 


Cấp cho bên mua bảo hiểm Giấy Chứng nhận bảo hiểm sau khi giao kết hợp 
đồng bảo hiểm; 


Chỉ trả quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Quy tắc, Điều khoản này; 


Giải thích bằng văn bản lý do từ chối trả quyền lợi bảo hiểm hoặc từ chối 
bồi thường. 


Prudential không được chuyển giao thông tin cá nhân do Bên mua bảo 
hiểm/Người được bảo hiểm cung cấp tại Hợp đồng bảo hiểm cho bất kỳ 
bên thứ ba nào khác, trừ các trường hợp sau đây: 


Thu thập, sử dụng, chuyển giao theo yêu cầu của tập đoàn hoặc các 
công ty thành viên, hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc 
cho mục đích thẩm định, tính toán phí bảo hiểm, phát hành hợp 
đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự phòng 
nghiệp vụ, giải quyết chỉ trả quyền lợi bảo hiểm, nghiên cứu thiết kế 
sản phẩm, phòng chống hành vi gian lận bảo hiểm, nghiên cứu, 
đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, mức độ đầy đủ 
vốn, yêu cầu vốn, lưu trữ, xử lý và quản trị dữ liệu. 


Các trường hợp khác được Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm 
đồng ý bằng văn bản. Theo đó, Bên mua bảo hiểm/Người được bảo 
hiểm sẽ được thông báo về mục đích chuyển giao thông tin và được 
quyền lựa chọn giữa đồng ý hoặc không đồng ý với việc chuyển giao 
đó; và 

Việc Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm từ chối cho phép 
chuyển giao thông tin cho bên thứ ba ngoài điểm (i) khoản này 
không được sử dụng làm lý do để từ chối giao kết hợp đồng bảo 
hiểm. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 18/31 


V2_042020 


13. 


13.1 


13.2 


14. 


14.1 


PHÍ BẢO HIỂM - PHÍ BẢO HIỂM ĐÓNG THÊM 


Phí bảo hiểm 


a. 


b. 


Phí bảo hiểm và định kỳ nộp Phí bảo hiểm được ghi trong Giấy chứng nhận 
bảo hiểm hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có. 


Phí bảo hiểm được phân bổ như sau: 


Trừ trường hợp Bên mua bảo hiểm có yêu cầu phân bổ khác bằng 
văn bản, Phí bảo hiểm đã nộp sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên 
cho (¡) Phí bảo hiểm cơ bản đến kỳ hiện tại theo Tỷ lệ đầu tư đang có 
hiệu lực; và (ii) Phí bảo hiểm cho các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ 
Nhóm 2 đến kỳ hiện tại; và (ii) Phí bảo hiểm cơ bản đến hết Năm 
hợp đồng hiện tại theo Tỷ lệ đầu tư đang có hiệu lực. Phần Phí bảo 
hiểm còn lại sẽ được tiếp tục phân bổ theo thứ tự ưu tiên trên khi 
đến kỳ đóng phí tiếp theo. 


Phần phí bảo hiểm còn lại nhưng không đủ để cho một kỳ phí bảo 
hiểm sẽ không được phân bổ cho đến khi Bên mua bảo hiểm nộp bổ 
sung đủ cho 1 kỳ hạn phí hoặc có yêu cầu khác bằng văn bản. 


Phí bảo hiểm đóng thêm 


a. 


Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ không làm tăng Số tiền bảo hiểm. Trong trường 
hợp Phí bảo hiểm đóng thêm được yêu cầu trước khi kết thúc Thời hạn cân 
nhắc, Phí bảo hiểm đóng thêm chỉ được phân bổ sau khi kết thúc Thời hạn 
cân nhắc, và khoản Phí bảo hiểm đóng thêm này được dùng để mua các 
Đơn vị quỹ theo Giá Đơn vị quỹ được xác định tại Ngày định giá kế tiếp sau 
khi kết thúc Thời hạn cân nhắc. 


Khoản Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ sẽ được Prudential phân bổ 
vào các Quỹ liên kết đơn vị theo Tỷ lệ đầu tư của Phí bảo hiểm đóng thêm 
được chỉ định. Phần phân bổ cho từng quỹ cụ thể sẽ được dùng để mua các 
Đơn vị quỹ theo Giá Đơn vị quỹ được xác định tại Ngày định giá kế tiếp. 


Mức tối đa của Phí bảo hiểm đóng thêm không được vượt quá 10 (mười) lần 
Phí bảo hiểm cơ bản của Năm hợp đồng đầu tiên, trừ trường hợp pháp luật 
có quy định khác. Phí bảo hiểm đóng thêm chỉ được phân bổ theo yêu cầu 
của Bên mua bảo hiểm và với điều kiện Phí bảo hiểm cơ bản đến hết Năm 
hợp đồng hiện tại được đóng đầy đủ. 


CÁC LOẠI PHÍ 


Quy định chung 


a. 


Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Prudential có thể thay đổi phí quản lý quỹ 
hoặc Phí quản lý hợp đồng nếu được Bộ Tài chính phê chuẩn. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 19/31 


V2_042020 


14.2 


14.3 


Ngoài ra, nếu tình hình thực tế về rủi ro cho sản phẩm bảo hiểm chính hoặc 
cho Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 không tốt như dự kiến, Phí bảo hiểm rủi ro của 
bảo hiểm chính hoặc của Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 tương ứng cũng có thể sẽ 
thay đổi nếu được Bộ Tài chính chấp thuận. 


Mọi thay đổi về phí đều được thông báo với Bên mua bảo hiểm bằng văn 
bản ít nhất 3 tháng trước thời điểm chính thức thay đổi. 


Bên mua bảo hiểm có quyền từ chối chấp nhận sự thay đổi về phí bảo hiểm 
rủi ro và chấm dứt hợp đồng.Trong trường hợp này, Bên mua bảo hiểm sẽ 
không phải chịu bất cứ một khoản phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn 
nào. Việc từ chối chấp nhận sự thay đổi về phí bảo hiểm rủi ro và chấm dứt 
hợp đồng phải được Bên mua bảo hiểm thực hiện bằng văn bản gửi đến 
Prudential trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày Prudential có thông báo về 
việc thay đổi phí bảo hiểm rủi ro. 


Phí ban đầu 


Phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ Phí bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm như quy định 
tại Phụ Lục 2. 


Phí bảo hiểm rủi ro 
Khi Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, vào Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng, một số 
lượng Đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được tự động bán đi để trả Phí bảo 


hiểm rủi ro. 


Phí bảo hiểm rủi ro được xác định dựa trên: 


Số tiền bảo hiểm chịu rủi ro của sản phẩm bảo hiểm chính và (các) sản 
phẩm Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 (nếu có); 


Tuổi tính theo kỳ sinh nhật vừa qua (tính tại Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng) 
của Người được bảo hiểm; 


Giới tính của Người được bảo hiểm; 
Thời hạn bảo hiểm; và 


Sức khỏe, nghề nghiệp của Người được bảo hiểm theo tiêu chuẩn thẩm 
định hiện hành của Prudential. 


Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu Prudential cung cấp thông tin chỉ tiết về 
Phí bảo hiểm rủi ro của Hợp đồng bảo hiểm tại thời điểm yêu cầu cung cấp 
thông tin. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 20 /31 


V2_042020 


14.4 


14.5 


14.6 


15. 


16. 


16.1 


16:2 


16.3 


Phí quản lý hợp đồng 


Phí quản lý hợp đồng là một số tiền cố định tính trên mỗi Hợp đồng bảo hiểm. Phí 
quản lý hợp đồng cụ thể được quy định tại Phụ lục 2. 


Phí hoán đổi quỹ 
Prudential sẽ miễn Phí hoán đổi quỹ cho việc thực hiện quyền hoán đổi quỹ. 
Phí quản lý quỹ 


Phí quản lý quỹ được khấu trừ khi tính Giá trị tài sản thuần của mỗi Quỹ vào mỗi 
Ngày định giá. Phí quản lý quỹ được quy định tại Phụ Lục 2. 


Trong trường hợp Phí quản lý quỹ giảm, Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng có thể 
được điều chỉnh giảm theo thông báo bằng văn bản của Prudential trước 3 tháng 
kể từ ngày áp dụng giảm Quyền lợi Thưởng duy trì Hợp đồng. 


HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG TRONG NĂM NĂM HỢP ĐỒNG ĐẦU TIÊN 


Trong 5 năm hợp đồng đầu tiên, Hợp đồng bảo hiểm sẽ được duy trì hiệu lực, cho 
dù Giá trị quỹ của hợp đồng không đủ để trả Phí quản lý hợp đồng, Phí bảo hiểm 
rủi ro như quy định tại Điều 14, với điều kiện Bên mua bảo hiểm đóng đầy đủ, đúng 
hạn Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn và không thực hiện quyền rút một phần Giá trị 
quỹ của hợp đồng từ Giá trị Tài khoản cơ bản. 


Phí quản lý hợp đồng và Phí bảo hiểm rủi ro còn thiếu trong 5 năm hợp đồng đầu 
tiên sẽ được khấu trừ từ Giá trị quỹ khi Bên mua bảo hiểm đóng Phí bảo hiểm. 


GIA HẠN NỘP PHÍ BẢO HIỂM - MẤT HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 
Hợp đồng bảo hiểm sẽ mất hiệu lực khi: 


a. Sau 60 ngày kể từ ngày Giá trị quỹ của hợp đồng không đủ để trả Phí bảo 
hiểm rủi ro và/ hoặc Phí quản lý hợp đồng, trừ trường hợp quy định trong 
Điều 15; hoặc 


b. Khi hết thời gian gia hạn nộp phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm vẫn không 
nộp đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, nếu Hợp đồng bảo hiểm đang ở trong 
5 Năm hợp đồng đầu tiên. 


Đối với trường hợp quy định tại Điều 16.1.(a), tất cả các quyền lợi của Hợp đồng bảo 
hiểm này sẽ chấm dứt ngay lập tức. Không có thời gian gia hạn nộp Phí bảo hiểm 
trong trường hợp quy định tại Điều 16.1.(a). 


Đối với trường hợp quy định tại điều 16.1.(b), thời gian gia hạn nộp Phí bảo hiểm cơ 
bản là 60 ngày bắt đầu từ ngày đến hạn nộp phí của Hợp đồng bảo hiểm. Trong thời 
gian gia hạn nộp Phí bảo hiểm cơ bản, Prudential vẫn khấu trừ Phí bảo hiểm rủi ro và 
Phí quản lý hợp đồng và tất cả các quyền lợi bảo hiểm vẫn được tiếp tục theo Quy 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 21/31 


V2_042020 


16.4 


17. 


17.1 


17.2 


17.3 


17.4 


17.5 


17.6 


177 


18. 


= 
TỔ “pý 


? "ý; 


tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này. Đến hết thời gian gia hạn nộp Phí bảo hiểm 
cơ bản, nếu Bên mua bảo hiểm vẫn không nộp đủ Phí bảo hiểm cơ bản đến hạn, tất 
cả các quyền lợi của Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt. 


Sau khi Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực, Prudential có quyền chuyển các Đơn vị quỹ 
còn lại, nếu có của Hợp đồng, sau khi đã trừ các Khoản nợ, nếu có thành tiền với Giá 
đơn vị quỹ tại ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày kết thúc thời gian gia hạn đóng phí 
và lưu tại Prudential, không tính lãi suất. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu khôi phục 
hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại điều 11.1 (m). Bên mua bảo hiểm có 
quyền yêu cầu rút hết giá trị các Đơn vị quỹ còn lại hoặc giá trị của các Đơn vị quỹ này 
sau khi đã chuyển thành tiền vào bất cứ thời điểm nào sau khi Hợp đồng bảo hiểm 
mất hiệu lực. 


CHẤM DỨT HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 


Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực khi xảy ra một trong các sự kiện sau, 
tùy trường hợp nào xảy ra trước: 


Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo quy định tại Điều 11.1 
(); hoặc 


Hợp đồng bảo hiểm đã mất hiệu lực trên 24 (hai mươi bốn) tháng liên tục; hoặc 


Vào Ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi Người được bảo hiểm của bảo hiểm 
chính đạt tuổi 99 tính theo tuổi của kỳ sinh nhật vừa qua; hoặc 


Người được bảo hiểm của bảo hiểm chính tử vong; hoặc 


Khi quyền lợi Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn đã được Prudential chấp thuận chỉ 
trả; hoặc 


Hợp đồng bảo hiểm chính chấm dứt hiệu lực; hoặc 


Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 


Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm này, nếu không giải quyết được 
bằng thương lượng giữa các bên, sẽ được đưa ra tòa án nơi Prudential có trụ sở 
chính hoặc nơi Người được bảo hiểm cư trú để giải quyết tại Việt Nam. Án phí do bên 
thua kiện chịu. Thời hiệu khởi kiện là 3 năm kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp. 


PHẦN III. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐẦU TƯ 


19. 


19.1 


THIẾT LẬP QUỸ ĐẦU TƯ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ 


Prudential thiết lập các Quỹ liên kết đơn vị quy định trong Phụ lục 3 đính kèm. Các 
Quỹ liên kết đơn vị này hoàn toàn tách biệt với quỹ hình thành từ các loại hình bảo 
hiểm nhân thọ khác của Prudential. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 22/31 


V2_042020 


19.2 


19.3 


19.4 


195 


20. 


20.1 


20.2 


Các Quỹ liên kết đơn vị và tất cả tài sản của Quỹ thuộc quyền quản lý của Prudential. 
Prudential toàn quyền quyết định việc đầu tư theo mục tiêu của các Quỹ liên kết đơn 
vị như quy định tại Phụ Lục 3. 


Prudential có toàn quyền giao phó một phần hay toàn bộ quyền quyết định đầu tư 
cho tổ chức quản lý quỹ nào theo những điều khoản do Prudential đưa ra phù hợp 
với quy định của pháp luật. 


Mỗi Quỹ liên kết đơn vị được chia thành nhiều Đơn vị quỹ có giá trị ngang nhau. 
Việc phân chia thành các Đơn vị quỹ trong các Quỹ liên kết đơn vị cho Hợp đồng 
bảo hiểm này chỉ dùng cho mục đích ghi số và xác định Giá trị các Đơn vị quỹ. 


Prudential có toàn quyền chia tách, sáp nhập hoặc đóng các Quỹ liên kết đơn vị 
hiện hành trên cơ sở các quyết định này phục vụ cho quyền lợi của chủ hợp đồng 
và phù hợp với quy định của pháp luật. Các trường hợp Prudential có thể chia tách, 
sáp nhập hoặc đóng một hoặc nhiều Quỹ liên kết đơn vị bao gồm những trường 
hợp sau: 


a. Quy mô của Quỹ liên kết đơn vị quá lớn. Việc chia tách sẽ giúp việc quản lý 
Quỹ được hiệu quả hơn. 


b. Quy mô của một số Quỹ liên kết quá nhỏ và các Quỹ này có mục tiêu, chiến 
lược đầu tư tương tự. Việc sáp nhập các Quỹ này sẽ giúp việc quản lý Quỹ 
được hiệu quả hơn. 


c. Đóng Quỹ (không bán thêm) vì thiếu cơ hội đầu tư do thay đổi về pháp luật 
có liên quan hoặc thay đổi trong môi trường đầu tư. 


d. Các trường hợp khác theo quy định pháp luật hiện hành. 

ĐỊNH GIÁ 

Prudential sẽ tính toán Giá trị tài sản thuần và Giá Đơn vị quỹ cho mỗi Quỹ liên kết 
đơn vị vào Ngày định giá. Ngày định giá là ngày do Prudential chỉ định, định kỳ 
định giá tối thiểu là hàng tuần, với mục đích xác định giá cho các Đơn vị quỹ. 

Khi tính toán Giá trị tài sản thuần, Prudential sẽ tuân thủ các văn bản pháp luật 
hiện hành của Việt Nam và các quy định khác có liên quan về đầu tư. Giá trị tài sản 


thuần của một Quỹ sẽ phản ánh: 


a. Tất cả thu nhập, lãi và lỗ, thực hiện hoặc chưa thực hiện, bao gồm lãi và lỗ 
liên quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ; 


b. Tất cả các chi phí phát sinh, trực tiếp và gián tiếp, cho việc mua/bán liên 
quan đến hoạt động đầu tư của Quỹ; 


c. Tất cả các chỉ phí phát sinh, trực tiếp và gián tiếp, cho việc quản lý, duy trì và 
định giá tài sản của Quỹ; 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 23/31 


V2_042020 


20.3 


21. 


21.1 


bà, 


bác 


— 
ï.Œï?, 
19 
d. Tất cả các khoản thuế/lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan trực tiếp 
và gián tiếp đến hoạt động đầu tư của Quỹ; 


e. Phí quản lý quỹ/Giá trị các Đơn vị quỹ; 


Giá Đơn vị quỹ của một Quỹ liên kết đơn vị sẽ được xác định vào Ngày định giá 
bằng cách chia Giá trị tài sản thuần của Quỹ cho tổng các đơn vị có trong Quỹ. Kết 
quả sẽ được làm tròn đến 1 đồng. 


MUA VÀ BÁN CÁC ĐƠN VỊ QUỸ 


Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, các Đơn vị quỹ của một Quỹ liên 
kết đơn vị của Hợp đồng bảo hiểm này được tạo ra bằng cách mua mới dựa trên Giá 
Đơn vị quỹ tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày có yêu cầu mua Đơn vị quỹ. Số 
lượng Đơn vị quỹ mới tương ứng với số tiền dùng để mua Đơn vị quỹ chia cho Giá 
Đơn vị quỹ tại Ngày định giá nói trên sẽ được cộng thêm vào Quỹ liên kết đơn vị. 


Các trường hợp liên quan đến việc mua mới các Đơn vị quỹ: 


a. Nộp Phí bảo hiểm; 

b. Nộp Phí bảo hiểm đóng thêm; và 

É: Trả Thưởng duy trì hợp đồng; và 

d. Chuyển từ Quỹ này sang Quỹ khác; và 


e. Chỉ trả Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn. 

Trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm này đang còn hiệu lực, các Đơn vị quỹ có thể 
được bán đi dựa trên Giá Đơn vị quỹ của Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày có 
yêu cầu bán Đơn vị quỹ. Số lượng Đơn vị quỹ tương ứng với số tiền khi bán Đơn vị 
quỹ chia cho Giá Đơn vị quỹ tại Ngày định giá nói trên sẽ được bán đi từ Quỹ liên 
kết đơn vị. 


Các trường hợp liên quan đến việc bán các Đơn vị quỹ: 
a. Chuyển từ Quỹ này sang Quỹ khác; 


b. Trả Phí bảo hiểm rủi ro, Phí quản lý hợp đồng và các loại phí quy định tại 
Điều 14, ngoại trừ Phí ban đầu, Phí quản lý quỹ; 


b Thanh toán quyền lợi bảo hiểm (quyền lợi tử vong, quyền lợi Thương tật 
toàn bộ và vĩnh viễn); và 


d. Rút một phần hoặc toàn bộ Giá trị các Đơn vị quỹ. 
Đối với các trường hợp được quy định tại Điều 21.1 (a), Điều 21.1 (b) và Điều 21.1 


(c), các Đơn vị quỹ của mỗi Quỹ được mua mới theo Tỷ lệ đầu tư có hiệu lực tại thời 
điểm đó. Với trường hợp được quy định tại Điều 21.1 (b), các Đơn vị quỹ của mỗi 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 24/31 


V2_042020 


21.4 


21.5 


22. 


22. 


22.2 


Quỹ cũng có thể được mua mới theo Tỷ lệ đầu tư của Phí bảo hiểm đóng thêm 
được chỉ định bằng văn bản. 


Cho các trường hợp được quy định tại Điều 21.2 (a) và 21.2 (b), việc bán các Đơn vị 
quỹ từ một Quỹ và mua mới ở một Quỹ khác sẽ được thực hiện theo chỉ định bằng 
văn bản của Bên mua bảo hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong trường 
hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức).Cho trường hợp được quy định tại 21.2 (b), giá 
trị các Đơn vị quỹ của một Hợp đồng bảo hiểm sẽ được trừ tương ứng với tỷ lệ: (i) 
Giá trị các Đơn vị quỹ của Quỹ liên kết đơn vị đó của Hợp đồng bảo hiểm tại Ngày 
định giá; chia cho (ii) Giá trị quỹ của hợp đồng tại Ngày định giá. 


Cho trường hợp được quy định tại 21.2 (d), việc bán các Đơn vị quỹ từ một Quỹ sẽ 
được thực hiện theo chỉ định bằng văn bản của Bên mua bảo hiểm. 


Tất cả các giao dịch mua hoặc bán các Đơn vị quỹ đều sử dụng Giá Đơn vị quỹ được 
xác định tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày có yêu cầu mua hoặc bán Đơn vị quỹ. 


QUYỀN CỦA PRUDENTIAL ĐỐI VỚI CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ 


Prudential được phép áp dụng các biện pháp dưới đây để bảo vệ và gia tăng quyền 
lợi của Bên mua bảo hiểm: 


a. Đóng Quỹ liên kết đơn vị để chuyển đổi các tài sản sang một Quỹ liên kết 
đơn vị mới có cùng các mục tiêu đầu tư; 


b. Thay đổi tên của Quỹ liên kết đơn vị; 
€; Chia tách, sáp nhập hoặc đóng các Đơn vị quỹ hiện có; 


d. Ngừng định giá Đơn vị quỹ và các giao dịch liên quan đến Hợp đồng bảo 
hiểm trong trường hợp sở/trung tâm giao dịch chứng khoán mà Quỹ liên kết 
đơn vị đang đầu tư vào bị tạm thời đình chỉ giao dịch; 

e. Các biện pháp khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
theo quy định của pháp luật. 


Khi thực hiện các biện pháp theo quy định tại các điểm (a), (b), (c) và (e) nêu trên, 
Prudential sẽ thông báo cho Bên mua bảo hiểm bằng văn bản ít nhất 3 ngày trước 
khi áp dụng. 


Các trường hợp ngoại lệ 
Prudential có quyền tạm ngưng hoặc hoãn định giá, mua hoặc bán các Đơn vị quỹ 


của Quỹ liên kết đơn vị. Những trường hợp mà Prudential có thể cho là ngoại lệ 
bao gồm những trường hợp sau: 


a. Việc đóng cửa hoặc tạm ngừng giao dịch của một sàn giao dịch chứng 
khoán chính; 
b. Các tình huống khác theo quy định của pháp luật. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 25/31 


V2_042020 


PHỤ LỤC 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


Các từ ngữ sử dụng trong Quy tắc, Điều khoản sản phẩm bảo hiểm này được hiểu như sau: 


1: 


Người thụ hưởng: là tổ chức, cá nhân được Bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận 
quyền lợi bảo hiểm theo Quy tắc, Điều khoản này. 


Người thụ hưởng được ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và/hoặc Thư xác nhận 
điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có. 


Ngày hiệu lực hợp đồng: là ngày Bên mua bảo hiểm hoàn tất Hồ sơ yêu cầu bảo 
hiểm và đóng đầy đủ Phí bảo hiểm ban đầu theo quy định của Prudential, với điều 
kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm vẫn còn sống vào thời điểm Hồ sơ 
yêu cầu bảo hiểm được Prudential chấp thuận. Ngày hiệu lực hợp đồng được ghi 
trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. 


Năm hợp đồng: là một năm dương lịch kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng hoặc từ Ngày 
kỷ niệm năm hợp đồng. 


Ngày kỷ niệm năm hợp đồng: ngày kỷ niệm hàng năm của Ngày hiệu lực hợp đồng 
trong suốt thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Nếu năm dương lịch không có ngày này thì 
ngày cuối cùng của tháng đó sẽ là Ngày kỷ niệm năm hợp đồng. 


Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng: ngày kỷ niệm hàng tháng của Ngày hiệu lực hợp 
đồng trong suốt thời hạn Hợp đồng bảo hiểm. Nếu tháng dương lịch không có ngày 
này thì ngày cuối cùng của tháng sẽ là Ngày kỷ niệm tháng hợp đồng. 


Ngày đăng ký giải quyết quyền lợi bảo hiểm: là ngày Prudential nhận được hồ sơ 
yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ và hợp lệ theo các quy định nêu tại 
Điều 9. 


Tai nạn: là một sự kiện hoặc một chuỗi sự kiện không bị gián đoạn gây ra bởi tác 
động của một lực hoặc một vật bất ngờ từ bên ngoài, không chủ động và ngoài ý 
muốn của Người được bảo hiểm lên cơ thể Người được bảo hiểm, xảy ra trong thời 
gian có hiệu lực của Hợp đồng bảo hiểm này. Sự kiện hoặc chuỗi sự kiện trên phải là 
nguyên nhân duy nhất, trực tiếp và không liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào 
khác gây ra tổn thương, thương tật và/hoặc tử vong cho Người được bảo hiểm trong 
vòng 180 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện hoặc chuỗi sự kiện đó. 


Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: nghĩa là khi 


a. Người được bảo hiểm bị mất, liệt hoàn toàn và không thể phục hồi được chức 
năng của: 
l§ Hai tay; hoặc 
Ïi. Hai chân; hoặc 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 26 /31 


V2_042020 


10. 


11: 


lễ. 


15: 


14. 


15. 


iii. Một tay và một chân; hoặc 


ÌV. Hai mắt; hoặc 
V. Một tay và một mắt; hoặc 
vi. Một chân và một mắt. 


Trong trường hợp này, mất hoàn toàn và không thể phục hồi được chức năng 
của (¡) mắt được hiểu là mất hẳn mắt hoặc mù hoàn toàn, (ii) tay được tính từ 
cổ tay trở lên, (ii) chân được tính từ mắt cá chân trở lên. 


hoặc 

b. Người được bảo hiểm bị mất sức lao động từ 81% trở lên theo quy định hiện 
hành của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

C. Tất cả các trường hợp thương tật trên đây phải được xác nhận bởi cơ quan y tế/ 
Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

d. Việc chứng nhận bị liệt hoàn toàn và không thể phục hồi chức năng của các 
bộ phận cơ thể phải được thực hiện không sớm hơn 180 ngày kể từ ngày xảy 
ra Tai nạn hoặc từ ngày bệnh lý được chẩn đoán xác định. 

e. Bị mất bộ phận cơ thể: Việc chứng nhận Người được bảo hiểm bị mất hoàn toàn 


tay hoặc chân hoặc mắt có thể được thực hiện ngay sau khi có sự kiện xảy ra. 


Số tiền bảo hiểm: Là số tiền mà Prudential chấp nhận bảo hiểm và được ghi trong 
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Thư xác nhận điều chỉnh hợp đồng gần nhất, nếu có. 


Quỹ liên kết đơn vị: là các quỹ liên kết đầu tư Prudential đã và sẽ thiết lập ở từng thời 
điểm. 

Đơn vị quỹ: là các phần có giá trị bằng nhau của mỗi Quỹ liên kết đơn vị. 

Giá trị tài sản thuần: là tổng giá trị các tài sản cộng với tất cả các khoản thu nhập, đã 


thực hiện hoặc chưa thực hiện, của một Quỹ liên kết đơn vị trừ tất cả chỉ phí, các 
khoản thuế phải trả liên quan đến Quỹ liên kết đơn vị đó. 


Giá Đơn vị quỹ: được xác định bằng cách lấy Giá trị tài sản thuần của Quỹ liên kết đơn 
vị chia cho số lượng Đơn vị quỹ của Quỹ đó. 


Giá trị các Đơn vị quỹ: bằng số lượng Đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm nhân với 
Giá Đơn vị quỹ tương ứng, được xác định vào Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày yêu 
cầu được chấp nhận hoặc ngày giao dịch. 


Giá trị quỹ của hợp đồng: là tổng Giá trị các Đơn vị quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị 
của Hợp đồng bảo hiểm. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 27/31 


V2_042020 


16: 


lủ 


18. 


19. 


20. 


+1. 


22. 


củi 


2A. 


Vi 


2. 


27. 


28. 


= 
TỔ “pý 


? -Ÿ; 


Giá trị tài khoản cơ bản: là tổng Giá trị các Đơn vị quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị tích 
lũy từ Phí bảo hiểm cơ bản và Quà tặng tham gia hợp đồng giá trị lớn, nếu có. 


Giá trị tài khoản đầu tư thêm: là tổng Giá trị các Đơn vị quỹ của các Quỹ liên kết đơn 
vị tích lũy từ Phí bảo hiểm đóng thêm. 


Giá trị hoàn lại: bằng Giá trị quỹ hợp đồng tại Ngày định giá kế tiếp ngay sau ngày 
chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn trừ đi (các) Khoản nợ, nếu có. 


Ngày định giá: là ngày Prudential tiến hành xác định Giá Đơn vị quỹ của Quỹ liên kết 
đơn vị theo định kỳ do Prudential quy định. 


Ngày định giá kế tiếp: là ngày định giá gần nhất ngay sau ngày Prudential nhận 
được yêu cầu mua hoặc bán các Đơn vị quỹ từ Bên mua bảo hiểm. 


Phí bảo hiểm: là khoản tiền mà Bên mua bảo hiểm đóng cho Prudential. 


Phí bảo hiểm cơ bản: khoản phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm chính, được quy 
định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ và các sửa đổi, bổ sung Giấy Chứng 
nhận bảo hiểm nhân thọ, nếu có. Bên mua bảo hiểm phải đóng đủ Phí bảo hiểm cơ 
bản trong 5 Năm hợp đồng đầu tiên. Phí bảo hiểm cơ bản sẽ được phân bổ vào Quỹ 
liên kết đơn vị theo Tỷ lệ đầu tư đang có hiệu lực, sau khi trừ Phí ban đầu. Phần phân 
bổ cho từng quỹ cụ thể sẽ được dùng để mua các Đơn vị quỹ theo Giá Đơn vị quỹ 
được xác định tại Ngày định giá kế tiếp. 


Phí bảo hiểm tạm tính: là khoản tiền Bên mua bảo hiểm nộp cùng với Hồ sơ yêu cầu 
bảo hiểm. Phí bảo hiểm tạm tính không bao gồm khoản Phí bảo hiểm đóng thêm, 
nếu có. 


Phí bảo hiểm đóng thêm (Khoản đầu tư thêm): là khoản tiền Bên mua bảo hiểm 
nộp thêm cho Prudential trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực để mua 
thêm các Đơn vị quỹ. 


Phí bảo hiểm rủi ro: là khoản phí để đảm bảo chỉ trả quyền lợi bảo hiểm rủi ro cho 
bảo hiểm chính và (các) Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1 theo cam kết trong Hợp đồng bảo 
hiểm. Phí bảo hiểm rủi ro sẽ được khấu trừ từ Giá trị quỹ của hợp đồng. 


Phí bảo hiểm được phân bổ: là phần Tổng phí bảo hiểm đã được phân bổ cho các 
Quỹ liên kết đơn vị. 


Phí ban đầu: là toàn bộ các khoản tiền mà Prudential được phép khấu trừ trước khi 
Phí bảo hiểm và Phí bảo hiểm đóng thêm được phân bổ vào các Quỹ liên kết đơn vị. 
Phí ban đầu được Prudential sử dụng cho các chỉ phí khai thác ban đầu. 


Phí quản lý quỹ: là khoản tiền được dùng để chỉ trả cho các hoạt động quản lý quỹ 
liên kết đơn vị và được khấu trừ khi tính Giá trị tài sản thuần vào mỗi Ngày định giá. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 28/31 


V2_042020 


23. 


30. 


S1; 


Só. 


Ăs. 


34. 


Tạm ngưng đóng Phí bảo hiểm: là việc Bên mua bảo hiểm được quyền ngưng đóng 
Phí bảo hiểm theo quy định của Quy tắc, Điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào kể 
từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi. 


Tỷ lệ đầu tư: là tỷ lệ của Phí bảo hiểm được phân bổ vào (các) Quỹ liên kết đơn vị 
được chỉ định bởi Bên mua bảo hiểm (cá nhân) hoặc Người được bảo hiểm (trong 
trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức). Tỷ lệ này được ghi trên Hồ sơ yêu cầu bảo 
hiểm hoặc các sửa đổi, bổ sung, nếu có. 


Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 1: là các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ mà Phí bảo hiểm rủi ro 
được khấu trừ từ Giá trị quỹ của hợp đồng và được đính kèm trong Phụ lục của Quy 
tắc, Điều khoản này. 


Bảo hiểm bổ trợ Nhóm 2: là các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ khác ngoài Bảo hiểm bổ 
trợ Nhóm 1. 


Tuổi bảo hiểm: là tuổi của Người được bảo hiểm tính theo ngày sinh nhật gần nhất 
trước ngày có hiệu lực Hợp đồng bảo hiểm hoặc Ngày kỷ niệm hợp đồng trong các 
năm hợp đồng tiếp theo. “Tuổi” được sử dụng trong Quy tắc, Điều khoản đều được 
hiểu là Tuổi bảo hiểm. 


Khoản nợ: là khoản tiền bao gồm các khoản phí, chi phí đến hạn nhưng chưa được 
thanh toán và các khoản khác còn nợ (nếu có) theo quy định của Quy tắc, Điều khoản 
này. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 29/31 


V2_042020 


PHỤ LỤC 2: CÁC LOẠI PHÍ 
Phí ban đầu 


Phí ban đầu sẽ được khấu trừ từ Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm đóng thêm của Bên 
mua bảo hiểm đóng. Tỷ lệ Phí ban đầu được quy định tại bảng sau: 


Năm hợp đồng Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm4 | Năm 5+ 
Phí bảo hiểm cơ bản đóng 85% 75% 10% s% 0% 
cho Năm hợp đồng 

Phí bảo hiểm đóng thêm 5% 


Phí bảo hiểm rủi ro 

Như quy định tại Điều 14.3. 

Phí quản lý hợp đồng 

Phí quản lý hợp đồng được quy định tại Điều 14.4. 


Phí quản lý hợp đồng 40.000 đồng/tháng và được khấu trừ tự động hàng tháng từ Giá trị các 
Đơn vị quỹ của Hợp đồng bảo hiểm. 


Phí quản lý quỹ 
Phí quản lý quỹ được quy định tại Điều 14.6. 


e . Quỹ PRUlink Cổ Phiếu Việt Nam: 2,5% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 


Quỹ PRUIink Tăng Trưởng: 2% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 

e . Quỹ PRUlink Cân Bằng: 1,75% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 

se. Quỹ PRUlink Bền Vững: 1,5% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 

e _ Quỹ PRUlink Trái Phiếu Việt Nam: 1% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 


e . Quỹ PRUlink Bảo Toàn: 1% một năm tính trên tổng tài sản của Quỹ. 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 30 /31 


V2_042020 


y 
= 


>^ 
k>~>~~> 
\ 


.3/ 


« 


PHỤ LỤC SỐ 3: CÁC QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ DO PRUDENTIALTHÀNH LẬP 


CHÍNH SÁCH VÀ 


TÊN QUY MỤC TIỂU RỦI RO ĐẦU TƯ DANH MỤC ĐẦU TƯ 
Quỹ PRUfink | Tối đa hóa Đầu tư vào danh mục đầu tư | Chứng khoán chưa niêm yết và 
Cổ Phiếu tổng thu nhập | bằng Đồng Việt Nam có tiềm | chứng khoán niêm yết trên sàn 
Việt Nam từ các khoản năng tăng trưởng vốn cao giao dịch chứng khoán Việt 
đầu tư trung Ì Rúi ro đầu tư: Cao Nam (tối thiểu 80%) 
đến dài hạn 
Quỹ PRUIink | Tạo ra tăng Đầu tư chủ yếu vào các danh | Chứng khoán chưa niêm yết và 
Tăng Trưởng | trưởng cao từ | mục đầu tư bằng Đồng Việt | chứng khoán niêm yết trên sàn 
trung đến dài | Nam có tiểm năng tăng | giao dịch chứng khoán Việt 
hạn trưởng vốn cao, đồng thời | Nam (55% - 85%) 
đầu tư vào các tài sản đầu tư | Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
có thu nhập ổn định đô thị, trái phiếu công ty và tài 
Rủi ro đầu tư: Trung bình cao | khoản tiền gửi ngân hàng (15% 
- 45%) 
Quỹ PRUIink | Tạo rasự phối | Đầu tư vào các danh mục | Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
Cân Bằng hợp cân bằng | đầu tư bằng Đồng Việt Nam | đô thị, trái phiếu công ty và tài 
giữa thu nhập | có tiểm năng tăng trưởng | khoản tiền gửi ngân hàng (35%- 
ổn định và sự | vốn cao và các tài sản đầu tư | 65%) 
tăng trưởng _ | có thu nhập ổn định Chứng khoán chưa niêm yết và 
vốn trung và Rủi ro đầu tư: Trung bình chứng khoán niêm yết trên sàn 
dài hạn giao dịch chứng khoán Việt 
Nam (35% - 65%) 
Quỹ PRU/ink | Tạo ra thu Đầu tư chủ yếu vào các danh | Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
Bền Vững nhập ổn định | mục đầu tư bằng Đồng Việt | đô thị, trái phiếu công ty và tài 
với khả năng Nam có thu nhập ổn định, | khoản tiền gửi ngân hàng (55% 
tăng trưởng đồng thời đầu tư vào các tài | - 85%) 
vốn trungvà |sản có tiểm năng tăng | Chứng khoán chưa niêm yết và 
dài hạn trưởng vốn chứng khoán niêm yết trên sàn 
Rủi ro đầu tư: Trung bình | giao dịch chứng khoán Việt 
thấp Nam (15% - 45%) 
Quỹ PRU/ink | Tạo ra thu Đầu tư vào các danh mục | Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu 
Trái Phiếu nhập ổn định | đầu tư bằng Đồng Việt Nam | đô thị, trái phiếu công ty và tài 
Việt Nam có thu nhập ổn định khoản tiền gửi ngân hàng (tối 
Rủi ro đầu tư: Thấp thiểu 80%) 
Quỹ PRUIink | Tạo thu nhập Tiền gửi ngân hàng có thời hạn 
Bảo Toàn ổn định song 12 tháng trở xuống (tối thiểu 


song với bảo 
toàn vốn 


60%) và các công cụ vốn có thời 
hạn từ 6 tháng trở xuống (tối đa 
40%) 


Bảo hiểm nhân thọ liên kết đơn vị 


31/31 


V2_042020 


CÁC CÔNG THỨC TÍNH ƯỚC TÍNH 

1. Khoản thưởng duy trì hợp đồng 
Khoản thưởng duy trì hợp đồng: Là quà tặng dành cho khách hàng tham gia hợp đồng lâu 
dài và đóng phí đây đủ. Từ Ngày kỷ niệm hợp đồng năm thứ 5 và mỗi 5 năm sau đó, 
khoản thưởng duy trì hợp đồng (HĐ) sẽ được phân bổ vào Giá trị tài khoản cơ bản 
(GTTKCB) và Giá trị Tài khoản đầu tư thêm (GTTKĐTT) như sau: 
| 
Thưởng duy trì hợp đồng = 3,5% x Giá trị bình quần của GTTKC + 
3,5% x Giá trị bình quần của GTTKĐTT 


Trong đó: 

Giá trị tài khoản cơ bản 
= Thưởng duy trì hợp đồng + Phí bảo hiểm cơ bản — Phí ban đầu 
+ Quà tặng khác 

Giá trị tài khoản đầu tư thêm 
= Phí bảo hiểm đóng thêm + Thưởng duy trì hợp đồng 


2. Quyển lợi bảo hiểm 
Q uyền lợi bảo vệ = 100% Số tiền bảo hiểm (STBH) + Kết quả đầu tư 


3. Ước tính hợp đồng bảo hiểm 
Giá trị hợp đồng bảo hiểm. chỉ là ước tính dựa trên các thông tin về tuổi và số tiền hợp 
đồng. Đề có thê biết con số chính xác, cần liên hệ Prudential hỗ trợ. 
Số tiền sẽ được ước lượng trong khoảng tiền như sau: 
- _ Nếu người được bảo hiểm ở độ tuổi từ 18 tuổi đến 30 tuôi 
Phí bảo hiểm là phí đóng định kỳ của gói bảo hiểm hàng năm 
Số tiền bảo hiểm = 30 x phí bảo hiểm 
Tổng quyên lợi bảo hiểm nếu có rủi ro xảy ra = Số tiền bảo hiểm + kết quả 
đầu tư 
- _ Nếu người được bảo hiểm ở độ tuổi từ 30 tuổi đến 50 tuôi 
Phí bảo hiểm là phí đóng định kỳ của gói bảo hiểm hàng năm 
Số tiền bảo hiểm = 25 x phí bảo hiểm 
Tổng quyên lợi bảo hiểm nếu có rủi ro xảy ra = Số tiền bảo hiểm + kết quả 
đầu tư 
- _ Nếu người được bảo hiểm ở lớn hơn 50 tuôi 
Phí bảo hiểm là phí đóng định kỳ của gói bảo hiểm hàng năm 
Số tiền bào hiểm = 20 x phí bảo hiểm 
Tổng quyền lợi bảo hiểm nếu có rủi ro xảy ra = Số tiền bảo hiểm + kết quả 
đầu tư 
Ví dụ: Nếu anh đang 30 tuổi, anh tham gia gói bảo hiểm 30 triệu 1 năm thì nếu có vấn đề 
rủi ro xảy ra dẫn đến tử vong, anh sẽ nhận về bao nhiêu tiền 


Trả lời: Số tiền theo quyền lợi bảo hiểm anh nhận về sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố trên 
hợp đồng, anh cần liên hệ đến Prudential để biết thông tin chỉ tiết. Tuy nhiên, có thể ước 
tính khoảng tiền anh có thể nhận được với hợp đồng 30 triệu ở độ tuổi 30 là 900 triệu 
đồng bao gồm cả các sản phẩm bồ trợ nếu có. 


4. Ước tính chỉ phí bảo hiểm 

- _ Để biết được các sản phẩm bảo hiểm, và mệnh giá gói bảo hiểm tham gia nào hợp 
với mình thì phụ thuộc nhiều vào các yếu tô như thu nhập, tài sản.... 

- _ Mỗi cá nhân sẽ có cách phân chia tài sản, chỉ tiêu khác nhau theo nhu cầu của từng 
người. Thông thường, để bảo vệ và gia tăng tài sản một cách tối ưu nhất, nên dành 
10% số tiền lương hàng tháng hoặc 5% tổng tài sản để đưa vào lớp tài sản bảo vệ. 
Như vậy, để ước lượng về sản phảm phù hợp nếu khách hàng chưa tham gia sản 
phẩm bảo hiểm nào cả. Nếu tiền lương hiện tại có mức thu nhập 30 triệu 1 tháng, 
thì khách hàng nên đưa 10% vào bảo hiểm tương đương với gói bảo hiểm khoảng 
36 triệu/năm (3 triệu/tháng x 12 tháng). Hoặc nếu tổng tài sản hiện tại là 2 tỷ, để 
bảo vệ tài sản tối đa phòng trường hợp rủi ro xảy ra, thì khách hàng nên đưa 5% 
tổng tài sản vào bảo hiểm, tương đương gói khoảng 100 triệu 1 năm. Tuy nhiên, để 
biết được các sản phẩm bảo hiểm, và mệnh giá gói bảo hiểm tham gia nào hợp với 
mình thì phụ thuộc nhiều vào các yếu tố như thu nhập, tài sản, ... Các con sô chỉ 
đúng về mặt ước lượng, Khách hàng nên liên hệ với Prudential đề biết thêm thông 
tin chi tiệt. 


5. Rút hợp đồng bảo hiểm 
Nếu muốn rút tiền bảo hiểm nhân thọ, cần lưu ý những điều sau: 
Trong trường hợp người tham gia vẫn muốn rút tiền bảo hiểm nhân thọ trước hạn thì có 
thể tham khảo ba phương án dưới đây, để nhận được khoản tiền như mong đợi. Cụ thể: 


5.1. Rút tiền từ giá trị tài khoản khi hợp đông có hiệu lực trên 2 năm 
Giá trị tài khoản hợp đồng bảo hiểm được hiểu là số tiền hiện có trong tài khoản hợp 
đồng, được hình thành từ phí bảo hiểm phân bổ và lãi đầu tư sau khi khấu trừ các loại phí 
và chi phí. 
Điều kiện để rút tiền từ giá trị tài khoản hợp đồng là người tham gia phải gửi văn bản yêu 
cầu cho doanh nghiệp bảo hiểm. Đồng thời, người làm thủ tục rút tiền phải là người đứng 


tên chủ hợp đồng và đáp ứng thêm ba điều kiện sau: 


- _ Số tiền yêu cầu rút từ giá trị tài khoản hợp đồng không vượt quá 80% Giá Trị Tiền 
Mặt Thực Trả. 


- _ Số tiền yêu cầu được rút mỗi lần không thấp hơn so với giá trị rút tối thiêu, được 
công ty bảo hiểm quy định tại từng thời điểm. 


- _ Sau khi rút tiền bảo hiểm, số dư còn lại trong giá trị tài khoản hợp đồng không 
được thấp hơn mức quy định của công ty bảo hiểm tại từng thời điểm. 


5.2. Rút toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng 
Trường hợp rút toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng xảy ra khi bên mua bảo hiểm yêu cầu 
chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn, bằng cách thông báo qua văn bản cho công 
ty bảo hiểm nhân thọ. Lúc này, hợp đồng mất đi hiệu lực nếu yêu cầu chấm dứt được phê 
duyệt. Đồng thời, người tham gia có thê nhận được giá trị hoàn lại (nếu có), bằng cách 
lây giá trị tài khoản hợp đồng trừ đi khoản nợ (nếu có). 


Thế nhưng, đây là trường hợp không nên xảy ra nhất. Bởi hủy hợp đồng bảo hiểm giữa 
chừng không chỉ khiến công ty bảo hiểm mà người mua bảo hiểm cũng phải chịu thiệt hại 
không nhỏ. Cụ thê: 


Người tham gia vừa không được bảo vệ trước mọi rủi ro; vừa không được hoàn trả giá trị 
hoàn lại (nêu hủy trong hai năm đâu tiên), hoặc được hoàn trả giá trị hoàn lại nhưng lại 
rât thâp (nêu hủy sau hai năm tham g1a). 


Do đó, người tham gia hãy cân nhắc thật kỹ, trước khi đi đến quyết định hủy bỏ hợp đồng 
bảo hiểm. 


5.3. Tạm ứng từ Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị hoàn lại 
Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu tạm ứng tiền mặt 
từ giá trị tài khoản hợp đồng hoặc giá trị hoàn lại (tùy mỗi sản phẩm công ty quy định), 
nhưng phải đáp ứng 2 điều kiện sau: 


- _ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có hiệu lực từ 2 năm trở lên hoặc hợp đồng đã 
có giá trị hoàn lại. 


-_ Tống số tiền tạm ứng không được vượt quá 80% giá trị hoàn lại, sau khi trừ đi 
khoản nợ (nếu có) tại thời điểm yêu cầu tạm ứng. Đồng thời, không được thấp hơn 
mức phí quy định tối thiểu của công ty bảo hiểm tại từng thời điểm. 


Với thông tin trên đây, hy vọng người tham gia đã có giải đáp cho câu hỏi rút tiền bảo 
hiểm nhân thọ trước hạn có được không. Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch tài chính dài 
hạn, càng duy trì tham gia lâu dài, bạn càng nhận được nhiều quyền lợi hấp dẫn khi đáo 
hạn. Vì thế, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định rút tiền bảo hiểm trước hạn nhé! 

6. Tính tiền bảo hiểm nhận được 

- _ Cuộc sống bình yên, Khách hàng không gặp bắt cứ rủi ro gì khi tham gia hợp đồng 
thì: 
Tổng giá trị hợp đồng = Giá trị tài khoản cơ bản + Giá trị tài khoản đầu tư thêm 


- _ Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn (TTTBVV) trước hạn hợp 
đồng thì: 
Tổng quyền lợi được nhận = Số tiền bảo hiểm + giá trị quỹ của hợp đồng + Sản 
phẩm bồ trợ (nếu có - tai nạn/bệnh hiểm nghèo...) 

- _ Nếu Khách hàng tham gia sản phẩm bồ trợ bệnh hiểm nghèo, khi phát hiện sẽ 
được chỉ trả theo từng đợt và miễn đóng phí còn lại của hợp đồng tính từ thời điểm 
phát hiện 


CÁC THẮC MÁC THƯỜNG GẶP 
Thắc mắc 1: Dạo này tôi thấy nhiều thông tin tiêu cực trên mạng khiến tôi lo lắng cho 
HĐ của mình 
- MXH là kênh chúng ta sử dụng khá phô biến hiện nay để cập nhật và theo dõi tin tức, 
cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, thông tin trên MXH đa số đều chưa được kiểm chứng 
và không có giá trị về mặt pháp lý. Do đó, để xác minh, Anh/Chị nên tham khảo từ các 
nguôn đã được xác thực như: Trang thông tin của Bộ Tài Chính, các trang báo uy tín 
được cấp phép của Bộ Thông Tin Truyền Thông. 
- Như Anh/chị đã biết, các công ty BHNT nước ngoài nói chung và Prudential nói riêng 
đều hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước, thông qua Luật KDBH 
Việt Nam. Suốt 22 năm hoạt động tại Việt Nam, Prudential luôn hoạt động theo nguyên 
tắc Chính trực - Công bằng. 
* Em tin với những người có sự hiểu biết và chọn lọc thông tin như A/c, chắc chắn sẽ 
chọn được cho mình những thông tin chính xác và đáng tin cậy ạ. 


7. Thắc mắc 2: Tôi cần Bảo hiểm Y Tế hơn là mua thêm BH nhân thọ? 
Cả hai loại hình BH đều cần thiết trong việc giảm gánh nặng tài chính cho gia đình trong 
các trường hợp bệnh tật hoặc rủi ro không mong muôn. Tuy nhiên: 
- BHXH hay BHYT được thiết kế để bảo đảm an sinh xã hội, dành cho đông đảo người 
lao động. Vì vậy, mức độ được chi trả cũng vừa phải, chứ không cao theo nhu cầu của 
từng cá nhân. 
° Điều kiện để được hưởng lương hưu từ BHXH thường là phải có thời gian đóng BHXH 
tối thiêu 15 năm, mà hiện nay phần lớn KH lại chưa đáp ứng những yêu cầu tối thiểu này. 
* Với BHXH và BHYT, quyên lợi chỉ áp dụng cho người lao động, Vậy những người 
thân yêu của họ? 
‹- Với BHYT, nếu không có rủi ro bệnh tật xảy ra trong thời gian được BH, người tham 
gia cũng sẽ không nhận lại bất kỳ quyền lợi nào khi kết thúc thời hạn BH này. 
‹ Đối với BHNT, quyền lợi sẽ được chi trả để hỗ trợ tài chính cho KH khi xảy ra rủi ro 
đúng theo điều khoản được quy định trong HĐ. Sản phẩm BHNT ngoài việc chỉ trả cho 
các trường hợp TV, TTTBVV còn bảo vệ tải chính cho KH trước rủi ro tai nạn và bệnh 
hiểm nghèo và hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần chi phí điều trị và nằm viện. Đối với các sản 
phâm BH đầu tư, ngoài việc hỗ trợ tài chính trong 
trường hợp rủi ro, KH có thê gia tăng tài sản của mình khi được nhận thêm các khoản lãi 
từ đầu tư (nếu kết quả đầu tư của công ty tốt). 


« Với đa số các sản phẩm BHNT, khi HĐ kết thúc và không có rủi ro nào xảy ra, doanh 
nghiệp BHNT sẽ chi trả sô tiên đáo hạn cùng các khoản lãi và bảo tức cho KH. 


MỘT SỐ ĐIÊU CẢN BIẾT VẺ VINBIGDATA 


1. Mình có nguồn gốc từ đâu?: 
Tôi là trí tuệ nhân tạo được tạo bởi VinBigdata. Tôi ở đây đề hỗ trợ các thắc mắc về 
Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential. Không biết tôi có thê giúp gì được cho bạn ạ? 
2. 4i tạo ra bạn? 
Tôi là trí tuệ nhân tạo được tạo bởi VinBigdata. Tôi ở đây đề hỗ trợ các thắc mắc về 
Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential. Không biết tôi có thê giúp gì được cho bạn ạ? 
3. Bạn là ai? 
Tôi là trí tuệ nhân tạo được tạo bởi VinBigdata. Tôi ở đây đề hỗ trợ các thắc mắc về 
Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential. Không biết tôi có thê giúp gì được cho bạn ạ? 


